TU SÁCH BÁCH KHOA 
PHẬT GIÁO 


jk ТОАМТАР 
` GIẢITHÍCH 
HINH TƯƠNG 
HOA SEN 
PHAT 
GIAO 


NHA NUAT BAN TON GIAO 


TOAN TAP | lũ 
GIẢI THÍCH - Ë 


HÌNH TƯỢNG | 
HOA SEN . 


PHAT 


GIÁO.‏ , مس 


TOAN TẬP GIẢI THICH 
hinh tufing hoa sen 
PHẬT GIAO 


TỦ SÁCH BACH KHOA PHẬT GIÁO 


\ TOÀN TẬP Giải THÍCH 
\ inh tudng hoa sen 
PHẬT GIÁO 


TIÊN осн _ 
NGUYÊN TUỆ CHÂN 


\ 
N = 
` 
` NHÀ XUÁT BÁN TÓN GIÁO 


oa sen (Liên hoa hoặc Hà haa), ở Trung Quếc cổ đại 
< J còn 26 tên gọi là Phù cù Моде Phù dung, vốn là loại 
hoa sinh trưởng trong đất bùn đầm lấy. 

Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, về các mặt mỹ 
thuật hoặc văn học, hình tượng hoa sen thường xuyên xuất. 
hiện nhất với nhiều hình dang nhiều màu vẻ. Thực ra, không 
chỉ ở Trung Quốc, từ thời đại cổ xưa, hoa sen vốn đã được các 
dân tộc Tây phương trân trọng, thậm chí được coi là tượng 
trưng cho loài “cây của sự sống”. 

Trong truyền thuyết cổ Hy Lạp, có thuật ngữ gọi là “thực 
liên nhân” (người ăn hoa sen), sau khí ăn loại hoa sen này sẽ 
quên hết tất cá lo buôn phiên não. Cổ Ai Cập cúng xuất hiện 
hoa văn vẽ hình hoa sen là loại “Thụy liên” (sen ngủ) sống ở 
vùng sèng Nil. Người Ai Cập coi “Thuy liên” tượng trưng cho 
thần thánh. Уа chăng, nếu nhìn từ trên cao xuống, hoa sen có 
hình {гөп như mặt trời, tính chất của nó cũng nở vào ban ngày 
khép vào ban đêm như mặt trời, đo đó được ссі là tượng trưng 
cho mặt trời và nước. Oó người cho rằng, tao hình “Thụy liên” 
trong bích họa Ai Cập cổ chính là nguồn gốc hoa văn sóng 
nước sau này lưu hành rộng rãi ü cả Đông và Tây phương. 

б Ấn Độ cổ đại. hoa sen tượng trưng cho sức mạnh sinh 
sản của nữ giới, đại biểu cho sự sinh nở dễ dàng, là sự sáng 
tạo của sự sống và cüng đại biểu cho sự may mắn, phên vinh, 


APES 


trường thọ, danh dự hoặc tượng trưng sức sáng tạo của mặt. 
dat, của thân thánh. 


Trong thời đại Xuân Thu, Chiến quốc, Trung Quốc đã có 
những vật dụng tạo hinh hoa sen. Đến Ngụy Tấn Nam Bác 
triêu, theo bước Phật giáo truyền vào Trung Quốc, hình dáng 
hoa sen được ứng dụng cực thịnh. 


Ý nghĩa tượng trưng nữa của hoa sen trong Phật giáo rất 
sâu rèng. Phật Dà vốn vẫn được gọi là “hoa son trong loài 
người” (nhân liên hoa), Phật Đà không bị nhiễm bởi phiền não. 
1o buồn thế gian và mềm mại như hoa sen không dính nước 
như trong quyển 4 kính “Tạp А Hàm" dùng màu trắng hoa sen 
dê ví dụ với bác thánh, tuy sống ở thế gian nhưng không dính 
bụi trần da bẩn. 


Dáng mạo đẹp дё mềm mại của hoa sen cùng được dùng để 
ví dụ với hình tướng đẹp dè viên min của đức Phật, như sách 
“Hoa Nghiêm tùy luu điền nghĩa sao” viết: “Chân tay Thế Tôn 
viên màn như ý, màu sắc sáng sủa mèm mại như hoa sen”. 


Ham nghĩa của hoa sen phong phú như thế nën trong kinh 
điển thường dùng hoa sen làm vật phẩm tuyệt vời cung dưỡng 
dáng lên Phật Bê Tát, đó là chưa kể hoa sen chính là vật 
phẩm trang nghiêm thường дар trong Tịnh thể Phật giáo. 
Trong kinh “A Di Đà” chép rằng nhân dân ở thế giới cực lạc 
đều hóa sinh từ trong hoa sen, do vậy thế giới ewe lạc cũng hóa 
sinh từ hoa sen, do vậy thế giới cực lạc còn được gọi là “nước 
hoa sen” (liên bang) như “Quán Vò Lương Thọ kinh” chép. 
Phật A Di Đà và Quan Âm, Bò Tát Đại Thế Chí an tọa trên 
đài sen để tiếp đẫn chúng sinh. 


Quan điểm vũ trụ của Phật giáo có quan hệ mật thiết với 
hoa sen như phẩm “Hoa Tạng thế giới” trong kính “Hoa 
Nghiêm” chép biển thế giới Hoa Tạng trang nghiêm сйа đức 
Tỳ Lê Giá Na Như Lai có nhiều têng lớp thế giới chập chùng 


se 


võ ап. “Hoa” chính là chi hoa sen, “Tạng” chỉ nơi cất chứa hat 
hoa sen. 


Ngoài ra, Thai Tạng giới trong Mật giáo cũng dùng hoa sen 
để ví dụ với sự khai mó “tam liên” của chúng sinh và dùng 
tám cánh sen tượng trưng cho Mạn Đà La tâm chúng sinh. 
Đóa sen trắng thanh tịnh không nhiễm tạp cũng được dùng 
tượng trưng cho ty tính không nhiễm tạp cũng được dùng 
tượng trưng cho tự tính thanh tĩnh của chúng sinh. 


Trong nghệ thuật Phật giáo, hoa văn hoa sen lại càng giữ 
vai trò quan trọng, từ đài sen của Phật Bỏ Tát, đến hào quang, 
tháp Phật, bia đá hầu hết đều có hình dáng hoa sen. 


Sách này tập trung giới thiệu hoa sen của Phật giáo, mong 
rằng từ một góc độ có thể giúp bạn đọc hiểu rõ hơn Phật giáo. 
Dü sao, cũng phải thú nhận rằng, dù chỉ từ một góc độ hạn 
chế ấy thôi, người giải thích cũng không dám nhận đã thấu 
triệt {гоп vẹn vì với trình độ Phật học sa cơ, chắc chắn sách 
sẽ còn nhiều sơ xuất. Rất mong được các bậc thiện trì thức 
chỉ giáo. 

áe thuật ngữ Phát giáo thường dùng trong sách, được gom 
lại giải thích trong phần “Phụ lục” in ở cuốn sách để độc giả 
tiện tham khảo. 


Tòa hoa sen của Phật, Bổ Tát (chùa Pháp Long, Nhật Bản) 


= 38 


r Aa м. 


Vật đựng Xá Lợi tạo hình hoa sen 


A 


Hoa sen thường được dùng trang nghiêm cúng dường Phật (triu Thanh) 


£ 
10 


Hoa van hoa sen bích họa trong động da 


м” 


HE ANE EE ë ы; Sử 


Lu hương (bát nhang) trang trí hoa sen (cuối đời Minh) 


Chuông Kim Cang Mật giáo thưởng trang trí hoa van hoa sen 


E. 48 


Chén vẽ hình chim Uyên ương nằm cạnh hoa sen (triểu Minh) 


Tranh vë hoa sen sinh con quý 


دک 


Kim Đồng Phật quang bối 
(ánh sáng sau lưng đức Phật) 


Toà sen bằng gỗ bạch đàn 


1 


(hướng І 


THE gaa ече. 


rong Phật giáo hoa sen tượng trưng cho thanh tịnh, 

tỉnh khiết của bậc thánh và cát tường, đặc biệt hoa 
sen từ bùn nha ma không bị nhiễm bản, xứng đáng được ví du 
với Phật Bê Tát ở trong thế gian mà vẫn thanh tịnh vô 
nhiễm. 

“Thực ra, hoa sen không chỉ giữ vai trò quan trọng trong 
Phật giáo, từ xưa đến nay, văn minh nhân loại vốn vô cùng 
trân trong hoa sen, dem đến cho nó nhiều nội hàm phong phú, 
tinh khiết. 


HOA SEN VÀ VĂN MINH NHÂN LOẠI 


Bát đầu từ thời đại thượng cổ xa xưa, hoa sen đã được các 
dân tộc Tây phương trân trọng. Sử thi Hy Lạp có chép truyền 
thuyết trên một đảo nhỏ ng từng trồng đây hoa sen, dan sống 
trên đáo ăn toàn hoa sen nên được gọi là “Iotus eater”, ăn hoa 
sen, họ quên hết cả buón lo, nhưng đồng thời cũng không còn 
ý chí tiến thủ gì nữa. 


A 7 


Hoa sen tượng trưng thanh tịnh, thánh khiết, cát tường 


Ai Cập cổ cũng đã có nhiều ghi chép về hoa văn hình vẽ 
hoa sen. Thụy liên — loại hoa sen sinh trưởng ở sông Nil, được 
người Ai Сар xem là hoa của thần thánh; đối với các dân tộc 
ở sa mạc, nước là thứ trân quí nhất, mà hoa sen sinh trưởng 
ở trong nước, chính là tượng trưng của sự tôn quí. Vả lại, nếu 
nhìn từ trên xuống, hình đạng của nó giống như mặt trời, 
sáng sớm nở ra, chiều tối khép lại là những tính chất cũng 
giống như mặt trời, cho nên ở Ai Cập hoa sen được xem như 
là tượng trưng của mặt trời và nước. 

Vào năm 1579 — 1315 trước công nguyên, trên bích họa 
“Đình Viên”, trong một ngôi mộ của vương triều thứ 18 của Ai 
Сар, theo truyền thuyết những hình vẽ trong đó chính là Lạc 
viên lý tưởng của thế giới tương lai, trung ương của bích họa 
đó vẽ một hồ nước mọc đẩy hoa sen với các loại thủy cẩm, cá 
bơi lội tung tăng. 


1 


Cũng vương triêu thứ 18, nhưng trong một bích họa khác 
là bức “Yến Lạc Đề”, nhân vật trong bích họa tay cầm hoa sen. 


Còn ở Ấn Độ cổ đại, hoa sen tượng trưng cho năng lực sinh 
thực của nữ giới, đại biểu cho sự đa sản, sự sáng tạo về lực 
lượng sức sống, đồng thời cũng là tượng trưng cho của sự bội 
thu mùa màng, cho thần thánh và cho sự bất tử. 


Ấn Độ từng khai quật được bức tường “Liên chỉ nữ thần “ 
(nữ thần hoa sen) 3000 năm trước công nguyên, trong kinh 
điển Bà La Môn tối cổ của văn hóa Ấn Độ “Phệ Đà” (Veda) có 
ghi chép vị nữ thần này đứng trên hoa sen. 


Các truyện thần thoại được ghi chép trong bộ sử thi “Ma 
На Bà La Đa” (Mahatabrava) của Ấn Độ ghi, vào thuỷ ban đầu 
khi mới khai thiên lập địa, từ rốn của Thiên thân Tỳ Thấp Nô 
(Vishnou) mọc ra một đóa sen, trong đóa sen có đấng sáng tạo 
vũ trụ Phạm Thiên (Bhrama) ngồi kiết già, sau đó ngài mới 
sáng tạo ra vạn vật. Ngoài ra, trong thần thoại. này cũng dùng 
hoa sen tượng trưng cho Vishnou và người phối ngẫu của ngài. 
Ngoài ra cũng có người dùng hoa sen làm một trong thất bảo 
của Đa Văn Thiên (Kubera). 


Độ 


nữ thần) 


(Liên hoa 


Nữ thần hoa sen 


20 


? 
: 
ї 
$ 


4 


Hinh các loại hoa sen cầm tay điều khắc đá, Ấn Dû 


یھ 


Hoa sen đồng thời cũng là quốc hoa của Ấn Ðộ, vào những 
ngày lễ tết, trong nghị thức của người Ап Độ thường dùng hoa 
sen để trang trí. Vi du trong lễ kết hôn, hoa sen thường được 
lấy làm vật trang sức. Huân chương tối cao của Chính phủ Ân 
Dê, cũng được gọi là “Liền hoa chi sức” (trang sức bằng hoa sen). 

Ngoại trừ hoa sen có trong dân gian, trang kinh Phật cũng 
ghi chép về hoa sen trên trời, rất lớn và bất khả tư nghi, cũng 
như tòa sen trang nghiêm của đức Phật. 


Trong kinh điển ghi rằng: hoa sen của dân gian lớn nhất 
cũng không hơn một thước, còn hoa sen trên trời lớn như bánh. 
xe; liên hoa mọc ở thiên cung lại còn lớn hơn nữa, nên có thể 
xếp bằng ngòi kiết già trên đó. Trong các tòa ngôi của Phật, 
Bà Tát, thường gặp nhất vẫn là dài hoa sen. 


HOA SEN PHẬT GIÁO 


Hoa sen là vật trang nghiêm thường thấy của Tịnh thổ 
Phật quốc. Trong đó được mọi người biết nhiều nhất, chính là 
hoa sen của thế giới Cực Lạc. Hoa sen của Cực Lạc Tịnh thổ. 
được sinh trưởng trong Bát công đức thủy của ao Thất Bảo, 
hoa sen trong ao đó lớn như bánh xe và có các mau sắc khác 
nhau như xanh, vàng, đỏ, trắng... với tư thế vi điệu, hương 
thơm ngào ngạt, trong brẻo. Trong bộ “Tu Trì А Di Đà Phát 
Tịnh Thể Pháp Môn" ghi rằng, hành giả tu trì pháp môn Tịnh 
thổ khi lâm chung, thường có thể cảm được Phật và Bå Tát 
tay bung đài sen đến tiếp dẫn. 

Trong kinh Phật, thường xuyên dùng hoa sen để ví dụ cho 
sự thù thắng của Pháp môn, trong dó пбі tiếng nhất chính là 
“Diệu Pháp Liên Hoa kinh”, dùng hình tượng hoa sen mọc lên 
từ trong bùn đất vẫn không bán do, để ví dụ cho sự thù thắng 
của “Pháp Hoa kính” nơi Ta Bà thế giới Còn vë mat giáo 


2 


nghĩa, lại cũng dùng Liên Hoa tam du để chỉ rõ tông chỉ của 
“Pháp Hoa kinh”. 

Ngoài ra, Thai Tạng giới của Mật giáo, cũng lấy hoa sen 
để ví dụ cho sự khai mở tâm liên của chúng sinh, dùng Trung 
đài bát diệp viện để tượng trưng cho tâm của chúng sinh cũng 
là Mạn Đà La của chư Phật. 

Do đặc tính sinh trưởng của hoa sen, nên thường xuyên 
được dùng để ví dụ sự thanh tịnh, tôn quí... là những tượng 
trưng của sự chính diện quang minh. Kinh “Trường A Hàm” 
coi hoa sen thanh thuần trên mặt nước, để ví với bậc thánh 
giả đã siêu thoát khỏi sự nhiễm bẩn của thế gian, hoặc coi 
hình ảnh những giọt nước từ hoa sen nhỏ xuống ví với sự biến 
mất của и sáu. Và ở Ấn Độ, hoa sen cũng được xem như tượng 
trưng cho các vị thần. 

Thánh địa nơi đức Thích 
Tôn thành đạo, đại tháp phía 
bên phải của Bỏ Đề Già Gia, 
có đặt các thạch đài hình hoa 
sen. Сас đài sen này theo 
truyền thuyết có nguồn gốc: 
sau khi đức Thích Tôn thành 
đạo, khi ngài đi kinh hành, 
các hoa sen này ná ra theo 
từng bước chân ngài. 

Thạch trụ của vua A Dục 
(Asaka, trị vì vào những năm 
268-232 trước công nguyên) 
nổi tiếng của Ấn Độ, đặt trên 
tòa có hình dạng hoa sen. 
Điêu khắc sư tử trên quốc 
huy của Ấn Độ ngày nay, lấy 
từ hình ảnh sư tử trên đỉnh 
thạch trụ của vua A Dục. 


Trong bộ “Vô Lượng Thọ kinh” ghi rằng: Bảo Liên Hoa 
của thế giới Cực Lạc сб bách thiên ức cánh sen, từ các cánh 
sen phát ra vô lượng quang minh, từ trong mỗi mật tia sáng 
đó xuất hiện vô lượng vi Phật. Trong “Đại À Di Dà kinh” ghi, 
chúng sinh của thế giới Cực Lạc, đều được hóa sinh trong 
hoa зеп. 

Vũ trụ quan của Phật giáo có quan hệ mật thiết với hoa 
sen. Trong “Hoa Nghiêm Thế Giới phẩm” bộ “Hoa Nghiêm 
kinh” ghi, Hoa Tạng Trang Nghiêm Thế Giới hải của Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai, an trú trong hoa sen của Hương Thủy Hai, 
đất đai nơi đó có vô tận hương thủy hải, cấu thành thế giới 
tầng tầng vô tận. 

Trong các kinh điển nguyên thủy, thường dùng hoa sen để 
ví với các bậc thánh, còn trong Phật giáo Đại thừa, hoa sen 
thường tượng trưng cho cho Вб Tát. Ví du trong bộ “Duy Ма 
Cật sở thuyết kinh” ghi rằng, ví như ở cao nguyên, luc địa 
không bao giờ hoa sen mọc, mà nó được тос ra từ trong bùn 
lẫy ẩm thấp, điều đó cũng ví như người kiến pháp vô vi mà 
nhập chính vị, luôn luôn không sinh Phát pháp, chỉ có trong 
bùn nho của phiền пао, cũng tức là chỉ có trong chúng sinh, 
mới có thể sinh khởi Phật pháp. 


HOA SEN TRUNG QUỐC 


Từ thời thượng cổ xa xưa, “kinh Thi" của Trung Quốc đã có 
ghi chép về hoa sen, ví dụ: “Trên núi có Phù Tô, nơi ẩm thấp 
có hoa sen” (Sơn hữu phù tô, thấp hữu hà hoa), hoặc “nơi dim 
lây ẩm thấp có сё bê và hoa sen” 

Trong “Nhĩ Nha - Thích Thảo” ghi: Hà, hay còn gọi là Phù 
Cừ, Liên Hoa là quả that của nó, hạt sen gọi là “Dich”, тйтп 
û giữa hạt sen gọi là “Ý”, hoa gọi là “Phu Dung”, nụ hoa gọi 


De 


la “Hàm Pan”, lá gọi là “Hà”, cuống thân gọi là “Già”, gốc gọi 
là “Mật” là bộ phận cắm vào trong bùn của thân cây Ha, phần 
rễ gọi là “Ngẫu”. 

Bộ “Chánh Tự Thông” do Trường Tự Liệt thời Minh trước 
tác ghi: “Người phương Bắc gọi hoa sen ià На, nay tục до! Hà 
đều là chỉ hoa sen”. Ngoài ra, còn có các danh xưng khác dùng 
аё chỉ hoa sen như: “Thúy Ноа”, “Thủy Phù”, "Ngọc Hoa”, 
“Thúy Chỉ”, “Phật Tòa Tu”... 

Vào đời Chu, ứng dụng tạo hình haa sen trong mỹ thuật đã 
rất lưu hành, đạt trình độ nhất định về phương điện phối trí 
và tạo hình mẫu hoa văn, 


Thời thịnh nhất của hoa văn về hoa sen ở Trung Quốc bắt 
đầu từ sau đời Nguy Tấn, trái qua thời Nam Bắc triều, tới sau 
thời Tùy Đường, sản sinh ra sự biến hóa mới. Vi dụ nhu: “Phan 
Li Van Liên Hạc Phương Hò” là cái bình bằng đẳng đen vào 
cuối thời kỳ Xuân Thu được khai quật tìm thấy 8 Tân Trịnh — 
Hà Nam, có nắp bình dùng hoa sen, chim hac đẻ trang trí, trên 
náp có đúc những cánh sen hai tổng với dàu cánh hoa hướng 
ra ngoài, trên tảng trong của cánh sen điêu khác hoa văn trang 
trí, ở giữa có hai con tiên hae đứng. Cách dùng cánh sen làm 
trang sức cho nắp vật đựng bằng dêng đen này, rất lưu hành 
vào đương thời, ngoại ra như bình Thái Hầu, bình Tuần Quân 
Đôn Tủ, Liên biện hoàn đới văn... đều là những ví dụ tương bự. 


Sự thịnh hành của hoa van và hoa sen sau này, có quan hệ 
mát thiết với sự truyền vào Trung Quốc của Phật giáo. Trong 
Чап gian, hoa sen cũng tượng trưng cho cát tường, như “Liên 
sinh quí tử đả”, chính là lấy việc đài sen сб nhiều hạt sen 
(Liên phòng đa tử), một phương điện khác lại lấy sự đồng âm 
của hoa sen (Liên) với sự liên tục, mà trở thành tranh vẽ che 
sự cát tường theo truyền thống Trung Quốc. 


Ngoài ra, ở Trung Quốc hoa sen rất được các văn пһап yêu 
thích, là loại hoa thường bát gặp trong thì từ ca phú. 


5 


“Ai Liên Thuyết” của nhà Nho thời Tống Chu Đôn Di, có 
thể cho thấy nguyên nhân về sự yêu thích của văn nhân đối 
với hoa sen: “Hoa của thảo mộc trên bờ đưới nước, có nhiều loại 
để yêu thích; Đào Uyên Minh đời Tấn chỉ yêu hoa Cúc, từ thời 
Đường, người đời lại rất yêu Mẫu Đơn; còn ta chỉ yêu hoa sen 
vì nó sinh ra từ bùn lây mà không nhiễm, trong sạch thanh 
thoát mà không lòe loẹt, bên trong thêng suốt bên ngoài thẳng 
thắn, không rườm rà, hương thơm tỏa ra xa mà nhẹ nhàng, 
mọc thẳng vút cao mà trong sạch, có thể ngắm từ xa mà không 
thể khinh nhờn chơi đùa”. Trong bài văn nói vê nguyên nhân 
mà ông yêu thích hoa sen, vì hoa sen mọc nơi bùn lầy mà 
không nhiễm, đẹp trong sáng mà không yêu mi, còn thân bên 
trong thông suốt, bên ngoài ngay thẳng, không bám leo, không 
nhiều cành, hương thơm từ xa càng thanh tịnh, chỉ có thể nhìn 
xa mà không thể bỡn cợt, có phong thái của người quân tử. 


Ông dùng hoa Cúc để tượng trưng cho ẩn sĩ, dùng Mẫu Đơn 
để ví vë người giàu sang, còn dùng hoa sen để tượng trưng cho 
người quân tử. 


Hình vẽ hoa sen sinh con quý 
thuộc tuyên thống cát tường Trung Quốc 


20 SE 


Các văn nhàn nhà sĩ của Trung Quốc gọi hoa sen là “quân 
tử trong сас loài hoa”, Phật giáo xem hoa sen là vĩ đại nhất, 
thù tháng nhất trong сас loài hoa, và gọi là vua của các loài 
hoa, là vô lượng sắc tướng công đức tụ sở trang nghiêm, có thể 
là y chỉ của nhất thiết pháp, do đó hoa sen cũng ẩn dụ cho 
điệu pháp chí сао vê thượng của Phật giáo. Do hàm ý tượng 
trưng này, hoa sen được Phật giáo sử dụng ở rất nhiều tầng 
điện trong kinh điển, và vận dụng rộng rãi trong các trang trí 
hoa văn bằng hoa sen của mỹ thuật Phật giáo. 

Trong các tác phẩm thi са có liên quan đến Phật giáo 
vào thời Đường, các tên gọi của hoa sen được thì nhân sử 
dụng có các chữ “Liên”, “НА”, “Phù Сї”, “Hàm Đan”, “Phù 
Dung”, “Майи Hoa”, “Uu Bát La Hoa” và rất nhiều dụng ngũ 
khác nữa. 


“Liên” cũng là danh từ, ngữ cú dùng để tu sức trong biểu 
hiện của các vật kiến trúc, nhân vật, kinh kệ... của Phật giáo, 
như ding “Liên cung", “Liên vũ”, “Liên giới”, “Liên cảnh”, 
“Liên ха” để chỉ chùa Phát và tịnh xá, dùng các ngữ cú của 
như “Liên khách”, “Liên hoa tăng”, “Thanh liên cư sĩ”... để gọi 
tăng nhân. 


Trong tác phẩm thi ca có liên quan đến Phát giáo, các loại 
hoa thi nhân thường vận dụng, hoa sen chiếm tỉ lệ cao nhất. 
Do đó chúng ta có thé thấy được hoa sen da được phát triển 
thành một thë giới vô cùng phong phú ở Trung Quốc. 


HOA SEN TRONG THUC VÅT HỌC 


Hoa sen còn được gọi là Hà hoa, trong thực vật học, hoa 
sen сб tên tiếng Anh 1а Lotus, đó là tên gọi chung của mấy 
loại thực vật khác nhau, ví dụ như hoa sen Hy Lạp сё nói đến, 
là Táo Liên (Zizi phus lotus), cây nhỏ mọc um tüm, có nguồn. 
gốc ở Nam Âu; quá rất lớn, trong chứa tỉnh bột, có thể chë 


Ещ 


thành bánh mì hoặc các thức uống lên men, rượu nấu từ hoa 
này có thể giúp con người thỏa mãn và quên buôn. 


Liên Ngẫu (Ngó sen) 


Liên ngẫu là phần thân ở dưới bùn đất của hoa sen có thể 
ăn được, mọc lan ở dưới nước trong bùn, hình tròn dài, có 
những đốt to, trong có rất nhiều lỗ, có tác dụng để thông khí; 
các đường ren dẫn nước cũng rất phát triển, cắt đôi ngó sen 
có thể nhìn thấy rất nhiều sợi màu trắng, đó chính là nguồn 
gốc của câu thành ngữ “Ngẫu đoạn tư liên” (ngó đứt tơ vương, 
dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng). 

Khi lá sen chưa bung ra, cuộn lại 
như cái ly, sau khi bung ra thường 
nổi lên mặt nước; đế hoa hình chùy 
tròn, phía trên bằng phẳng, có các lỗ 
nhỏ hình tổ ong, trong lỗ có chứa 
một hạt sen nhỏ, đó gọi là “Liên 
bồng” (Hương sen). 

Thụy Liên là loại thực vật giống 
như hoa sen. Lá của hoa sen này có 
hình trứng của tim, hoặc trứng 
hình biu dục, phán gốc có đường 
cong khuyết rất sâu; hoa nhỏ và có 
màu trắng, quả là loại có nhiều 
nước, bị đài hoa bọc lấy không có 
liên bổng; hạt có nhân, có lớp da 
bọc giả hình túi. 

Hoa sen không chỉ là một loại 
thực vật mọc ở nước thường thấy 
ding để ngắm, mà còn có rất nhiều 
công dụng về kinh tế như: giá trị 


x + А Tranh ngó sen 
dinh дийп của ngó sen rất cao, Hà (ода La Sinh đời Thanh) 


2 


điệp, liên tu, ngẫu tiết, liên tứ tâm và thach liên tủ... đều là 
những vị thuáe Đông y nổi tiếng. Do đó, ở những nơi tụ tích 
nước quanh năm như ao hè hoặc xung quanh ruộng nước ta đều 
só thể trồng một lượng lớn hoa sen. 


Liền Tử (Hat sen} 


Hạt của hoa sen gọi là Liên tử, có hình bầu dục tròn, đài 
khoảng 1,5 đến 2mm, bên ngoài eó màu nâu đen, trơn láng, 
có vật chất đang bật màu xám trắng, sau khi tách bó vỏ, có 
thể thấy bên trang lớp vỏ mỏng và thơm, màu vàng nâu. Lá 
mắm có hai phiến, mau vàng trắng, rất dày dặn, ở giữa có 
thể nhìn thấy mim, mâm rễ, mâm thân, lá nan màu xanh 
vàng. Hạt sen và lá mẩm có vị hơi ngọt, còn bộ phản màu 
xanh lại rất dáng. Thành phản chủ yếu eó đường miên tử 
(raffinose), Hà liên kiêm (nelumbine) và Thiên môn đông 
tiên an (axyla amin). Thường được dùng làm được liệu hoặc 
dược phẩm. 

Liên tử mọc ở trong đế hoa của hoa sen, dé hoa từ sau khi 
cánh hoa rụng, nhô ra đài sen có hình chùy tròn ngược được 
gọi là “Liên bêng”, trong đài sen có rất nhiều 15 nhỏ, trong 
mỗi một lỗ nhỏ dé có chứa một hạt liên tử. Đợi khí liên tứ 
chín, những người hái sen sẽ chèo thuyên đi hái lấy đài sen, 
béc bổ lớp vẻ cứng, sau khi bê tim sen có thể đem hạt bản. 

Thơ сб có rät nhiều tác phẩm miôu tả hình ảnh hái đãi 
sen, như bài “Tây châu khúc” của thời kỳ Nam Bắc triều viết: 

Thải Liên nam đường thu, 
Liên hoa gud nhân đầu. 
Рё đầu lòng liên tử, 

kiên từ thanh nhu thủy. 
(Mùa thu đi hái sen, 


Sen mọc cao quá đầu, 


Cúi đầu đùa với sen, 
Sen thơm trong như nước) 


Các món ăn chế biến tử hoa sen 


Ngó sen ngoại trừ việc có thể chế thành trà ngó sen, còn là 
một trong những thức ăn rất ngon. Lá sen ngoài được dùng để 
thưởng thức, còn được dùng để gói thực phẩm, hạt sen ngoài 
việc dùng làm thuốc, cũng là một món điểm tâm tuyệt vời. Do 
đó trong “Mao Đình Khách Thoại” do Hoàng Hưu Phức người 
Nam Tống trước tác, xưng tụng nhiều công dụng của hoa sen: 
“Sen có bốn điều tuyệt vời, rễ làm rau, hoa để ngắm, quả thì 
đặc, lá làm muỗng, có bốn điểu tuyệt vời này, hoa đẹp để 
thưởng lãm ở trước đình vườn ao hồ; rong, tảo, bông súng 
không thể sánh được” (Ngẫu hữu tứ mỹ, căn vi thái, hoa vi 
ngoạn, thực vi quả, điệp vi chước, cụ thử tứ mỹ, trì chiểu đình 
giám chỉ tiên vi thụy thảo, bình, tảo, hanh bất đắc dữ mâu dã). 


Hoa văn hoa sen thường gặp trên dô gốm Trung Quốc 
(bình lớn đời Thanh vẽ hoa sen) 


30 ses 


Hoa sen cũng có thể làm thành rất nhiều món ăn ngon, ví 
dụ: cháo hạt sen chính là món ăn vặt nổi tiếng trong trà quán 
Bắc Kinh, đó là món ăn cho thêm hạt sen, nho khô, hạnh đào 
và đường trắng vào trong cháo, có dinh đưỡng rất phong phú, 
mùi vị tuyệt vời 

Ngoài ra, còn cháo lá sen có phong vị rất đặc thù, khi cháo 
đã dược nấu nhừ, dùng một phiến lá sen đã ria sạch đặt phủ 
lên nắp nổi, mùi thơm nhẹ của lá sen sẽ thấm vào trong cháo, 
trổ nên cháo lá sen có phong vị độc đáo. 


Trong “Phù sinh lục ký” ghi có “Trà hương sen”: vào tháng 
hè khi hoa sen mới nở, ban đêm cụp lại, ban ngày nở ra... dùng 
vải sa nhúm một ít lá trà, bë vào giữa hoa, sáng hôm sau lấy 
ra, dùng nước suối pha trà, vị tham ngào ngạt rất tuyệt diệu”. 

Bỏ lá trà đựng vào túi vải, nhân khi sen nở bỏ vào trong 
hoa sen, đợi chiều tối hoa sen sẻ khép lại, sáng ngày thứ hai 
lấy ra, lá trà sẽ có mùi thơm của hoa sen. Ngày nay cũng dùng 
hoa sen, tim sen phơi khô, true tiếp pha trà, không những mài 
vị thơm ngắt, mà còn có công hiệu giải độc hạ hóa. 


Bêt ngó sen cũng là một loại thực phẩm được chế biến từ 
sen thường рар, có thể mài thành bột đem phơi khô để cất дїй, 
lúc nào cũng có thể dùng nước sôi trộn khuấy để An, vừa mát 
vừa tiêu thử (hết nóng). Trong “Tuân Sinh Bát Tiễn” của Cao 
liêm đời Minh có một đoạn nói về “Bột ngó sen”, thuật lại 
cách làm như sau: Lấy ngó sen loại thô, nhiều ít không hạn 
chế, rửa sạch, cát thành khúc, ngâm nước ba ngày đèm, mỗi 
ngày thay nước, khi đã sạch nhớt, vớt ra, dão thành bột nhão, 
dùng vải chat lấy nước, lại đem xác ngó sa bam nhỏ, vất nước 
cho ra hết chất độc, hòa vào một ít nước sạch rôi khuấy lên, 
sau đó lọc sạch nước, còn lại là chất bột dùng rất tốt”. 


Hoa sen cũng được vận dụng làm vật trang trí trong kiến 
trúc. Từ thời Ai Cập cổ đến nay thường đùng để trang trí đỉnh 
trụ, cũng là vật điêu khắc trang trí phần gốc của Á Thuật 


Ё М 


thánh thụ và ở phan dinh bia của Phi Ni Cơ thạch bia, tạo 
hinh của cách trang trí này về sau trở thành trụ hình châu А 
thường áp dụng. 


CHÚNG LOẠI СОА HOA SEN 


Hoa sen ghi trong kinh điển, có bốn loại là Bát Đầu Ma 
Hoa, Uu Bát La Hoa, Câu Vật Dàu Hoa và Phần Đà Lgi Hoa. 


Bái Đầu Ma Hoa: 


(Phan danh Padma), còn gọi là Bát Đàm Ma Hoa, Bát Đặc 
Ма Ноа, Bàn Бап Ma Ноа, Bát Nó Ma Hoa, Bát Đàn Hoa, Bát 
Mộ Hoa. Dịch là Xich liên hoa, Xích liên, Hồng liên hoa, Xích 
Hoàng liên hoa, Hoàng liên hoa, có hai màu trêng, đỏ. Trong 
“Pháp Hoa kinh” сб một сац vô cùng nổi Liếng: “Bat nhiễm thế 
gian pháp, như liên hoa tại thủy” (Phật pháp không bị thế 
gian ô nhiễm, như hoa sen mọc trong nước). Ở đây được dùng 
để ví với chư Bê Tát như hoa sen từ đất vọt ra, được Phật thọ. 
kí hệ trì “Pháp Hoa kinh”. 


Câu Vật Bầu Hoa: 


(Phan danh Kumuda), còn được gọi là Câu Màu Đầu Ноа, 
Câu Văn Đầu Hoa, Câu Văn La Hoa. Dịch là Bạch liên hoa, 
Địa Hý han, tức là Thụy liên có màu trắng hoặc đỏ, cũng có 
khi thêm hai màu vàng, xanh. 


Phần Đã Lợi Hoa: 


(Phan danh Pundarìika), còn được gọi là Phân Đà Lợi 
Hoa, Phan Ба Lợi Già Ноа, Bôn Đà Lợi Hoa, Bản Na Li Già 
Hoa. Dịch là Bạch Liên hoa, cũng còn gọi là Bách Diệp Hoa, 


Hoa sen, một loại hoa thường thấy nhât 
trong kink điển Phật giáo 


an 


Diệu Hảo Hoa. Cũng là một loại Thụy liên màu trắng. Là 
Thanh Tịnh Vô Cấu Phật không bị phiển não nhiễm ô, còn 
Pháp tánh được ví như Phần Đà Lợi Hoa. “Bi Hoa kinh”, 
“Diệu Pháp Liên Hoa kinh” chính là dùng hoa này đặt tua 
của kinh 

Quyển 15 của bộ “Đại Nhật Kinh 56” viết: 

Tam Tạng thuyết, Tây phương liền hoa cố nhiều loại, một, 
là Bát La Hoa. Lại chia làm hai loại, một loại màu dê, tức là 
hoa sen trên thế gian này; loại thứ hai màu trắng, nay ё thế 
gian có Bạch Liên là loại này. Ưu Bát La cũng có hai màu đẻ, 
trắng, lại có loại không đỏ không trắng, hình dạng giống với 
Nê Lô Bát La Hoa. Cự Vật Đâu, có hai loại đẻ, xanh. Lại viết: 
Cự Vật Đầu là hoa sen màu xanh. Në Lô Bát La, loại sen mọc 
từ phần trâu, rất thơm, là hoa sen do ngài Văn Thù cẩm, hình 
giống Thanh Liên cũng еб màu xanh. 


Trong “Vô Lượng Tho kinh”, miêu tâ cảnh giới của thế giới 
Cực Lạc, viết, ở Due Trì có Thiên Ưu Bát La Hoa (Utpara), Bát 
Đàm Ма Hoa (Padma), Câu Vật Đầu Hoa (Kumuda), Phần Đà 
Lại Hoa (Pundarika), tạp sic sáng гис đẹp dē, nở rô trên mặt 
nước. 

Quyển thứ 3 bộ “Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập” viết: 

Си Đàn Bát La. hoa này gọi là Thụy Ứng. Trong kinh Bát, 
Në Hoàn nói, trong cõi Diêm Phú Đề có vua của các loại cây, 
tên là Ưu Đàm Bát, có quả không hoa. Gây Ưu Đàm Bái, nếu 
nở kim hoa št thế gian có Phật ra đờ Phản Đà Lợi, hoa 
này gọi là Bạch liên hoa. Nhuệ Sư nói: Khi hoa này chưa nd 
tên là Khuất Ma La; khi sắp rụng tên là Già La La: còn khi 
đang nö rộ, tèn là Phản Ба Lợi. Hình dang thay đổi theo 
thời gian, tên gọi thay đổi theo màu sắc, nên có ba tèn gọi. 
Uu Bát La, hoặc Åu Bát La, hoặc Ôn Bát La, tên gọi là 
Thanh Liên hoa. Ưu Bát La Bàn Ma Nữ, được sinh ra brong 
Thanh Liên hoa. Bát Đặc Ma, tên là Hẻng Liên hoa. Câu Vật. 


E 


Đầu, là Địa Нў hoa. Còn gọi là Câu Мб Đà, tên là Hoàng 
Liên hoa. 


Џи Bát La Hoa: 


(Phan danh Utpala), còn tên Ưu Bát hoa, Ô Đát Bát La 
hoa, Ưu Long La hoa. Dịch là Thanh Liên hoa, Đại hoa, Hồng 
Liên hoa. Có các màu xanh, đỏ, trắng. Trong đó nổi tiếng nhất 
là hoa màu xanh, tức là Në Lô Bái La Hoa, dịch là Thanh Liên 
hoa (Hoa sen xanh) 


Hoa sen ngoài việc được ví với sự thánh khiết, cao quý, 
cũng được dùng làm tên gọi của Địa ngục: 


Trong các hoa sen, thông thường hoa sen đỏ là chỉ Bát Đầu 
Ma hoa, trong Bát Hàn địa ngục, có Bát Đầu Ma địa ngục, Ма 
ha (tức là lớn), Bát Đâu Ma địa ngục, dịch 1а Hồng Liên địa 
ngục. Đại Hêng Liên địa ngục. Đó là đo chúng sinh ở trong địa 
ngục này, máu thịt lẫn lộn, cơ thể có màu của máu đẻ, nên 
được ví như hoa sen dë. 

Ưu Bát La hoa của Thanh Liên hoa, trong Bát Hàn địa 
ngục cũng gọi là Uu Bát La địa ngục, do băng tuyết hòa cùng 
màu nước xanh, hoặc do hơi lạnh khiến làn đa tái lại thành 
màu xanh, nên gọi là Uu Bát La địa ngục. Một trong Bát đại 
leng vương là Uu Bát La Long vương, do nơi ở trong đâm hê 
Uu Bát La sinh trưởng, nên lấy hoa này làm tên. 

Phần Đà Lợi hoa của Bạch Liên hoa, loại này eó bách điệp 
(trăm cánh), mỗi cánh liên tiếp nhau, tròn trĩnh khả ái, cánh 
ngoài cũng rất trắng, càng vào trong thì màu chuyển dán hơi 
vàng cho đến cánh trong cùng gần nhu màu ngọc (gần như 
màu xanh). 

Ngay Thanh Thủy Liên hiện nay có ở Ấn Bê, Ai Cập, 
Thanh Thủy Liên của Án Độ là loại Ưu Bát La hoa, Thanh 
Thủy Liên của Ai Cập là loại Nê Lô Bát La hoa. Thúy Liên 


کے 


của Hồng Liên hoa và Bạch Liên hoa ở Ấn Độ, có thể xếp vào 
thuộc loại sen Câu Vật Đầu hoa (Kumuda). 

Sau đây sẽ phân biệt Phản Ба Lợi hoa, Câu Vật Đầu hoa, 
Bát Đầu Ma hoa và Ưu Bát La hoa. 


Phần Dà Lgi hoa: 


Phần Đà Lợi hoa (Phan danh Pundarika) là một loại ewa 
Bạch sắc Thùy Liên, còn được gội là Phản Đà Lợi Già, Phan 
Đà Lợi Già, Phân Đà Lợi, Bên Đà Lợi Già, Bên Đà Lợi, Bên 
Na Li Già. Dịch là Bạch Liên hoa, lại gọi là Bách Diệp hoa 
(satapatra). 

Phần Đà Lợi cùng một laai sen khác là Câu Vật Đầu hoa, 
đều được gọi tên Bạch Liên hoa. Để phân biệt giữa bai loại 
này, đặc biệt nên gọi Phản Đà Lợi hoa là Đại Bạch Liên hoa. 
Bạch Liên hoa có năm loại đặc tính: (1) Hương thơm tỏa rất 
xa; (2) Một thân chỉ có một bêng (đơn hoa); (3) Hoa quả đồng 
thời; (4) Không nhiễm bùn 14у; (5) Ong tụ tập rất nhiều. 

Bôn Đà Lợi Giả hoa, từ xưa đến nay gọi là Phản Đà Lợi, 
Phan âm Bản Na Li Già hoa, thời Đường gọi là Bạch Liên 


Hoa Phân Đà Lợi Hoa Câu Vật Đầu 


r 


hoa, hoa có màu trắng như tuyết hoặc trắng như bae, rực rỡ 
hơn c4 ánh mặt trời, mùi rất thơm, là hoa chỉ сё trên trời, 
nhân gian vốn không có loại hoa này. 


Quyển thú 15 bê “Đại Nhật kinh sở”, ghi rõ nguồn gốc 
của Phản Đà Lợi hoa như sau: “Phần Đà Lợi Già hoa có thể 
có trăm cánh từng cánh từng cánh xen nhau, tròn trinh khá 
ái. Lá ngoài cùng rất trắng, càng vào trong màu càng chuyển 
hơi vàng, cho đến cánh trong cùng thì gần như là màu xanh. 
Hoa này rất thơm. Xưa khi vua Lưu Ly làm hại các cô gái họ 
Thích Ca, Đại Ca Diếp hái hoa này ở А Маи Đạt tr, đựng 
lấy nước Bát Công Đức rải xuống, các có gái thân уа tâm dèu 
được an lạc, khi chết được sinh về trời. Sau đó ngài Ca Diếp 
đạt hoa vào ao, dán dàn hình thành nên chúng loại, đến nay 
vån còn. Hoa rất to đẹp, đường kính hơn một thước trồng rất. 
khả ái 

Trong kinh nói cánh hoa của Phần Đà Lợi Già có thể đạt. 
đến cả trăm cánh, từng cánh xen nhau, viên man chỉnh tê, 
khiến người xem rất yêu thích. Cánh hoa ñ ngoài cùng vô 
cùng trắng sạch, từ từ các cánh ở trong, màu sắc dàn ngã 
vàng, cho đến cảnh trong cùng, màu sắc gần như là giống 
màu của đài hoa. 

Hoa này vò cùng thơm. Xưa kia khi vua Luu Ly tấn công 
tộc Thích Ca, làm hại các cô gái họ Thích Ca, ngài Đại Ca 
Diếp từ Á Nậu Đạt hái lấy hoa Phần Đà Lợi, đựng nước Bát 
Công Đức rải xuống họ, khiến than tâm của các cô gái họ 
Thích Са được an lạc, sau khi mệnh chung sinh lên ебі trời. 
Do đó cắm hoa này vào ao nước, lưu lại phẩm chủng trên dàn 
gian, cho đến пау vẫn còn têr tại lưu truyền. Phần Đà Lợi hoa 
rất to và đáng yêu, có hoa thậm chí có đường kính rộng hơn 
một thước. 


Trong lời kết của “Diệu Pháp Liên Hoa kính” viết, họa này 
mỗi giai đoạn đểu có tên gọi khác nhau, khi chưa nở, tên là 


Khuất Ma La; khi sắp tàn, gọi là Già Ma La; khi dang në rộ, 
goi là Phần Đà Loi. 

Phần Đà Lại hoa, còn được gọi 1а Thái hoa, Bạch Liên hoa. 
Có thuyết cho rằng lấy từ sự tích Thiên tuế linh qui du liên 
hoa thượng (rùa thản ngàn tuổi bai trên hoa sen) trong "Sử 
Ký”, do Lính Qui сё xuất ru từ đất Thái, cho nên gọi là Thái 
hoa. Trong “Sử Ky. Qui Sách truyện” chép: “Rùa ngàn tuổi vến 
ở trên hoa seo”. Trong bộ “Quán Kinh Tán Thiện Nghĩa Khải 
Định Kí” cùng chép: khi Vua sang sắp ra đời, tất có rùa trắng 
cưỡi sen trắng ngàn cánh hiện đến”. Do đó hoa sen còn được 
gọi là Thái hoa. Trong “Quán Kinh Tán Thiện Nghĩa” ghi: 
“người ta nói Phần Đà Lợi được xem là hoa tốt trong loài 
người, càn сб tên là Hy Hữu hoa, cũng được xem như thượng 
thượng hoa, và cũng được xe là diệu hảo hoa trên đời, hoa này 
tương truyền tên là Thái hoa”. 


Сац Vật Đầu haa: 


Сац Vật Đâu hoa, Phan danh Kumuda, còn được gọi là Cự 
Vật Đầu hoa, Cứu Màu Địa hoa, Cự Mậu Na hoa, Cú Văn La 
hoa. Thân hoa có gai, màu trắng hoặc đả, cánh hoa hơi ngắn. 
Câu Vật Đầu hoa màu trắng, thân rất nhỏ mịn, có thể dùng 
để ăn. 

Câu Vật Đầu hoa có màu dó, trong quyển thứ 3 bệ “Huệ 
Lâm âm nghĩa” ghi: Câu Vật Đầu hoa tức Xích Liên hoa, có 
màu đỏ såm, rất, thơm, không phải là hoa nhân gian có được. 
Quyển thứ 2 bộ “Tục Cao Tăng truyện” và quyển thứ 8 bộ 
“Phiên dịch minh nghĩa tập" đều địch là Hoàng Liên hoa. 
Quyển thứ 15 bộ “Đại Nhật Kinh só” ghi, Câu Vật Đầu vên là 
hoa sen có màu xanh. 

Bộ “Huệ Lâm âm nghĩa” ghi: Câu Vật Đảu hoa, thân hoa 
có gai, sắc tự nhiên, than hơi ngắn, khi chưa nå, tên là Trạng 
Úc hoặc Xích Bạch hoặc có Tiểu Bạch hoa”. 


Bát Đầu Ma hoa: 


Bát Річ Ma hoa (Phan danh Padma), địch nghĩa Xích Liên 
hoa, Hồng Liền hoa, lại còn được воі là Bàn Đầu Ma hoa, Ва Dầu 
Ma hoa. Cánh hoa dạng tròn, đường kính khoảng từ 60 = 
100mm. Mọc ở các vùng Đông An Độ, Ba Tư, Hán Tạng Trung 
Quốc... và các khu vực ao dim của Miễn Điện, phía bắc Úc và 
Nhật Bản. thường được đùng để ngắm, rễ và thân có thể an được. 

Vào ngày hè, thân hoa vươn khổi mặt nước vài thước, nở 
ra các hoa to nó màu trắng hoặc hồng, quá аас сб như đậu На 
lan, vài hạt hoặc vài chục hat được bọc trong đế hoa rất dày 
dan, gọi là Liên Bông, rất ngon có thể ăn được, các sợi tơ nhỏ 
trong chân cũng có thể dùng làm tim đèn. 

Tir xưa đến nay, Ấn Đệ xem Bát Đâu Ma hoa là loại hoa 
can quí nhất. trong các loài thựe vật đưới nước, trong các Phật. 
điển, cũng được tôn làm một trong bảy thứ báu (thất bảo). 
Trong các kinh luận của Phật giáo thường được nhắc đến cùng 
với Câu Vật Đầu hoa, Uu Bát Đầu La hoa, Phần Ра Lợi hoa. 
Ngoài ra, Bát Đầu Ma hoa còn là báo tòa của Phật, Bô Tát, 
hoặc là một trong vật trang nghiêm mà các vị Bê Tát như 
Quán Thế Âm Bồ Tát cầm trong tay, 


Ưu Bát La hoa: 


Чи Bát La hoa (Phan danh Utpala), hay là Ô Bát La hoa, 
Khu Bát La hoa, Úc Bát La hoa, Ưu Bát Thích hoa, Ưu Bà La 
hoa, Ôn Bát La hoa. Tức Thuy Liên, giống hoa sen nhưng nhỏ, 
phiến lá nổi lên trên mặt nước, màu xanh có hình tròn rộng, 
bë mặt là màu xanh đậm sáng, mật lưng màu xanh nhạt, phản 
rìa lá màu đỏ và các đốm màu đỏ tía sâm, Do nhiều hoa úp 
vào nhau, rễ và hạt có thế ăn được. 

Ngoại trừ bốn loại sen trên thường thấy trong kinh điển, 
còn сё Tử Liên hoa (hoa sen tím), trong 40 tay của Thiên Thú 


~ 


Hoa Bát Đầu Ma Hoa Uu Bát La 


Quan Âm, vật mà được trong các tay phải câm chính là hoa 
sen màu tím, tượng trưng cho thật tướng của chư pháp là phi 
thanh tịnh, phi cấu nhiễm, phiên não và bê dê vô nhị phán 
biệt (không hai , không khác), như nhị sắc hòa hợp. Căn cứ 
trong “Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bô Tát Bí Mật Pháp 
kinh” ghi, nếu như muốn quán thấy Như Lai, nên tu “Tử Liên 
pháp”; tượng “Liên Quán Tự Tại” mà trong kinh miêu thuật сб 
tướng tốt trang nghiëm, tay phải cam Tử Liên hoa, tay trái 
ngửa lên đặt trước ngực. 


Сас chủng loại hoa sen ở Trung Quốc 


“Trong các sách cổ của Trung Quốc, đã ghi lại rất nhiều loại 
hoa sen có phẩm chúng khác nhau. Như “Hoa Só” do Vương 
Thế Mậu đời Minh, “Tam Tài Dó hội “ của Vương Kỳ, “Tuân 
Sinh Bát Tiễn” của Cao Liêm, “Quân Phương Phổ” của Vượng 


Tượng đời Tấn... đều có ghi chép ràng Hà hoa ngoại trừ Hồng, 
Bạc, Hoàng, it nhất còn thêm mấy loai sau: 

"Trong “Ноа Só” cá nhắc đến Bích Đài Liên, Сат Biên Liên 
và Kim Biên Liên: 

Cẩm Biên Liên: Hoa trắng trên cánh hoa có những dêm 
xanh, trên đài hoa mọc lá xanh, giống hoa nhưng không phải 
là hoa. 

Nơi giao nhau giữa cành thân và hoa của Cẩm Biên Liên 
eó màu xanh còn hoa màu trắng, khi hoa còn nụ, đã hơi có 
những nét màu đỏ, khi hoa nở có cá ngàn cánh, mỗi cánh ở 
đường rìa đỏ như thoa son. 

Kim Biên Liên: Cũng giống như Cẩm Biên Liên, nhưng xung, 
quanh cánh hoa là một vòng màu vàng, khác với màu dô son 
của Cầm Biên Liên. Trong “Quản Phương Phổ" chép: “Kim Biên 
Liên, đường viền quanh cánh hoa, có màu hơi vang”. Ngoài ra, 
trong đó cũng có ghi chép về Trung Đài Liên, Bình Đầu Liên, 
Nhất Phẩm Liên, Tứ Diện Niên, Sái Kim Liên, Y Bát Liên... 

Trung Đài Liên: Sau khi đã nở ra một hoa, trong dai hoa 
lại nå một hoa, không kết hạt. Bì Nhà: Huu, thi sĩ đời Đường 
có một bài thơ “Trùng Đài Liên Hoa” viết: 

“Khi hãng ty tùy hte nam nhậm, 

Mỗi diệp đầu biên bán тё cûm, 

Khá ddc giao tha thủy phi kiến, 

Tưởng trùng nguyên thị nhất trùng tám” 
(Hằng phớt mềm sao sức khó đỡ. 

Mãi lá bên dàu nửa hạt vàng. 

Nếu được đưa che nàng nhìn thấy. 

Hai têng vốn sån tim tình lang). 

Bình Đầu Liên: Còn được gọi là “Tịnh Đế Liên” hoặc “Thụy 
Liên” cùng mèt thân nở hai đóa hoa sen 


а 41, 


дор}, 
Tranh hoa sen và chim nước 
(tác giả Bát Đại Sơn Nhân) 


“Nhất Phẩm Liên. Nhất bổn 
sinh tam ngạc”. Tức là một đóa 
Hàm Đan (hoa sen) đang nụ sắp 
nở, có ba phiến đài hoa. Học Si 
Liên trong hoa sen đều là loại sen 
eó ba phiến bao hoa (gồm đài và 
vành hoa), 18 phiến cánh hoa. 
Bách “Hấp Huyện huyện chí — Vật 
sản bộ” ghi: “Học Si liên, La Нап 
liên, cả hai loại đều là giống sen 
18 cánh. 


Tu Diện Liên: Một hoa có bốn 
đài, gọi là “Tứ Diện Liên” (sen bốn 
mặt, trong “Quán Phương Phổ” 
ghi: “Tứ Diện Liên, xung quanh có 
tất cả bốn đài hoa”. 

Sái Kim Liên: Chỉ loại sen 
trắng trên cánh hoa сё những 
những chấm vàng, “Quản Phương 
Phổ” ghi: “Sái Kim Liên, trên cánh 
có chấm vàng”. 

Đài hoa của Y Bát Liên có ngàn 
cánh, nhị có ba màu, mọc nơi đất 
Điền (Vân Nam), 

Sách “Thập Di Ký” của Vương 
Gia đời Tấn chép: “Trong rãnh ở 
Tây viện của Hán Linh Đế có 


trồng sen, lớn như cái nắp, dài một trượng, cánh sen cuộn tròn 
lại vào ban đêm nên có tên là Dạ Thư Hà (Sen đêm ngủ)”. 


Ngoài ra, còn loại sen tên Hồng Bạch Liên, chỉ một hoa 
sen có trắng có đỏ, Đỗ Diễn người đời Tống có bài thơ miêu 
tả vë Hồng Bạch Liên: “Phù Dung chiếu thủy lông chiều tà; 
Bạch bạch hồng hông các nhất gia; Cận nhật tân hoa xuất tân 


42 Аде. 


хдо, nhất chi năng trước lưỡng ban hoa” (Hoa sen ánh nước 
đùa chiều tà; Trắng trắng hông hỏng riêng về hoa; Ny mới cho 
nên càng mới khéo; Một cành mà thắm cả vườn ta). 

Sách “Dậu Đương Tạp Trở” đời Đường chép ràng: “Бет hạt 
sen bỏ vào trong lu nhuậm màu xanh, trải vài năm, lấy ra mà 
trồng, hoa sen mọc ra sẽ có màu xanh ngọc bích, gọi là “Bích 
Liên” (sen biếc). 

Quyến thứ 2 sách “Phù sinh lục ký”, nhắc đến một loại 
hoa lớn — chén rượu, lá to như miệng chén, tên là Mê Nhĩ 
Ha, “Hoa nå to cỡ chén uống rượu, lá cỡ miệng tô, thướt tha 
đáng yêu”. 


Sách “Tấn thân tọa thuyết” ghi: có loại Hồng Liên hoa có 
thản dài đến trên 6 thước: “Vào thời Ung Hy (Ung Chính, 
Khang Hy: tên hai hiệu vua đời Thanh, khoảng từ 1662 đến 
1735). Trương Quân Phòng ngụ ở Khai Tiên tự trên Bạc Lê 
sơn, nhìn thấy thác nước ở Hoàng Thạch Nhai c2 một phiến 
14 ra màu đồ trôi xuống, liền kêu tăng nhân gấp đến nhặt lấy, 
thì ra là một cánh sen dó (Hàng liên), dài hơn З thước, rộng 
1 thước 3 гас”. Sách “Là sơn kí” súng ghi nước đổ ra song kiếm 
phong rất mạnh, trên đỉnh núi có hê, rộng hơn trăm bộ, lại 
có đất thanh nguyên, mọc lên hoa sen to như bánh xe. 


Ngoai trừ các hoa sen tràn kì thuảt ở trên, có sách cô còn 
có chép về các phẩm chủng Liên boa như thiết tuyến liên, 
Bạch hoa Thái Ất liên, Thiên điệp hoàng, Thiên điệp hồng, 
Thiên điệp bạch, Ма Đề liên, Mặc Hà, Ngọc tỉnh liên v-v. 


Chuông E ˆ 
М „фла оса bonoen 
"9 Dhat fé 


oa sen, eó thể nói là tượng trưng của Phát giáo và 

duyên khởi này có liên quan đến việc họa sen rất 
được xem trọng ở Ấn Bộ tù xưa đến nay. Сап cứ trong Sử thi 
“Ma Ha Bà La Da” ghi, vào thuở ban sơ khi khai thiên lập địa, 
ở nơi rốn của thần Tỳ Thấp Nê (Vishnou) mọc ra hoa sen, trong 
hoa có Phạm Thiên (Bhrama), xếp bằng ngòi kiết già, sáng tạo 
ra vạn vật. Trong quyển thứ 8 “Đại Trí Độ Luận” chép: 

“=. Trên mặt nước сб một thiên thú nhân, với hai ngàn tay 
chân, tên là Vi Nữu (Vishnou). Trong rốn người này mọc ra 
hoa sen quí màu vàng có ngàn cánh (nguyên văn: Thiên điệp 
kim вас diệu bảo liên hoa), hào quang sáng rực rỡ, như cả vạn 
mặt trời cùng chiếu. Trong hoa có người xếp bằng ngồi kiết 
già, người này cũng có hào quang rực rỡ vô lượng tên là Phạm 
Thiên Vuong... Phạm Thiên Vương ngài trên hoa sen, là 
nguyên пћар mà chư Phật quá khứ cũng thuận theo thế tục, 
xếp bằng ngồi kiết già trên tòa sen báu”. 


ska 


Trong thân thoai Ап Độ, vị sáng tạo ra vũ trụ là thần 
Phạm Thiên (Bhrama) ngồi trên hoa sen, tượng trưng cho sự 
cao quí thánh khiết. vì thế chư Phât cũng tùy thuận thế tục, 
cũng ngồi trên hoa sen, và cũng giống như hình thái саа Thiên 
diệp bảo liên hoa mọc ra từ rốn của Vishnou, từ rốn của đức 
Phật cũng mọc ra các hoa sen quí, như trong quyển thứ 9 của 
“Đại Trí Độ Luận” ghi, lúc bấy giờ từ rön của Thế Tôn mọc ra 
các hoa sen báu (Bảo liên hoa), như kệ viết: “Thanh quang lưu 
ly kinh, Thiên điệp hoàng kim sắc,.. Tùng thị Phật tê trung, 
triển chuyển xuất bảo hoa, hoa hoa giai hữu tà, tòa tòa các hữu 
Phật..” (Thân trong suốt sáng xanh, ngàn cánh hoa vàng 
rực,... là từ trong rốn Phật, xoay chuyển ra hoa báu, mỗi hoa 
đều сб tòa, mãi tòa đều có Phật...” 


Đức Phật ngồi trán 
toà sen, tượng trung không nhiễm pháp thể gian 


айги 


Nhưng, ngoài việc bảo luu hình thái thế gian, đức Phật 
tiến thêm mặt bước giải thích, đem đặc tính sinh trưởng cũa 
hoa sen дап cho ý nghĩa sâu sắc hơn, tương ứng với Phật 
pháp, ví như hoa sen mọc từ bùn đất mà không nhiễm, thanh. 
tịnh vi diệu, cho nên kinh Phật thường dùng hoa sen làm ví 
du. Quyến thứ 23 “Thanh Bạch liên hoa dụ kính” bộ “Trung A 
Hàm kinh”, dùng hình ảnh hoa sen sinh từ trong nước mà 
không đính nước để ví với Như Lai xuất hiện nơi thế gian 
không nhiễm thế gian: “Do như thanh liền hoa, hêng xích 
hạch liên hoa, thủy sinh thủy trưởng, xuat thủy thượng nhỉ 
bất trước thủy, như thị Như Lai thế gian sinh thế gian trưởng, 
xuất thế gian hành hất trước thế gian pháp”. 

Trong bô “Văn Thù Sư Lợi Tịnh Luật Kinh — Đạo Môn 
Phẩm" viết: “Nhân tâm bản tịnh — tu xứ ué troc, tắc vô hà tì, 
đo như nhật minh bất dữ minh hợp, duc như liên hoa bất vi 
nê trần chi sû chiêm ò”. Tâm ta vốn sạch, dù ở nơi nho bán 
có không một tì vết nhỏ, cũng như ánh sáng của mặt trời với 
sự tối tăm, cũng như hoa sen không bi nhiễm da bởi bùn dêt). 

Quyển thứ 15 bộ “Nhiếp Đại Thừa luận thích” lại dùng 
bốn đức tính của hoa sen là: Hương (thơm), Tịnh (sạch), Nhu 
nhuyễn (mềm mại), Khả ái (đáng аш), để ví với tứ đức của 
chân nhu pháp giới Thường, Lae, Ngã, Tịnh, Ngoài ra, cũng 
dùng hoa sen để đật tên cho kinh để ví với sự thanh tịnh, vô 
nhiễm, trang nghiêm của pháp môn, như “Diệu Pháp Liên 
Hoa kinh”, “Ві Hoa kinh”. Còn trong các bệ “Ноа Nghiêm 
kinh”, “Phạm Võng kinh”. cũng có thuyết vå thế giới Liên 
Hoa Tạng, Mật giáo cũng dùng hoa sen tám cánh (Bát Diệp 
liên hoa) làm trung đài của Mạn Đà La trong Thai Tạng giới, 
dùng hoa sen biểu thị cho tâm liên vốn cé (bản hữu) спа 
chúng sinh. 


Tam bộ của Thai Tạng giới Mật giáo gồm Phật Bộ, Liên 
Hoa Bê, Kim Cang Bộ, Liên Ноа Bộ, gọi tắt Liên Bộ, đại biểu 
cho bë dê tám thanh tịnh mà chúng sinh vốn có, lại dùng để 


biểu thị công đức đại bi tam muội của Như Lai. Chúng sinh 
vőn có tám của tự tánh thanh tịnh, mặc dù lưu chuyển trong 
vũng 14у sinh tử eda lục đạo tứ sinh, më vọng giới... nhưng bỏ 
để tâm thanh tịnh vốn có vẫn không bị nhiễm bẩn như hoa 
sen mọc từ bùn 14у không nhiễm, cho nên gọi là Liên Iloa Bộ. 


„ , . DŨNG HOA SEN 92. 
ĐỂ vÍ VỚI РОС САО СА СОА PHẬT ĐÀ 


Hoa sen thường dùng để ví tướng hảo và đức cao cả của đức 
Phật. Như bộ “Phåt Thuyết Bình Sa Vương Ngũ Nguyện kinh” 
dùng hình ảnh trân quí của Thiên diệp kim sắc liên hoa để ví 
với đức Phật: 

Lúc bấy giờ quốc vương của thành Vương Xá là Bình 8a 
Vương thường phát năm nguyện vọng: một nguyện là mình 
làm vua khi còn trễ, hai cầu trong nước có Phật, ba khiến 
mình thường được ra vào nơi Phát ở, bốn thường được nghe 
Phật thuyết kinh, năm mở rộng diệt trừ được các tật xâu của 
tâm sau khi nghe kinh, đấc quả Tu Đà Hoàn. 


Sau này, cả năm nguyện vọng của Bình Sa Vương đều được 
mãn nguyện. Một hôm, người bạn tốt của êng là Phất Già Sa 
Vương ở nước láng giềng mang mật đóa hoa Kim Sắc Liên hoa 
có ngăn cánh đến tặng cho ông, ông viết bức thư tra lời: “Nếu 
như ông muốn tặng ta kỳ trân dị bảo, thì không can làm phiền. 
ông, bởi vì ông trong nước ta có rất nhiều vàng bạc châu báu, 
không cần tặng thêm, hiện nay ở nước ta lại có một đóa hoa 
người rất trần quí, hiệu là Phật Đà, thân “tử ma kim sắc” 
(màu vàng tía), có 32 loại hào tướng tốt”, 

Đặc tính dịu dàng nhu thuận của hoa sen, tượng trưng của 
hòa bình, vào thời cổ đại ở Ấn Độ, nếu quốc vương của hai 


کی 


nước trao tặng nhau hoa sen là tượng trưng cho sự hòa bình. 
Như trong quyển thứ 15 của “Đại Trí Độ Luận” nói rõ chư Phật 
bình đẳng, nhưng dùng hoa sen để cúng dường lẫn nhau cũng 
là tùy thuân theo ý này: “Hỏi rằng: “Chư Phật bằng nhau, 
không cầu sự tin tưởng, vì sao lại lấy hoa làm Ып? Đáp rằng: 
Mi tùy thế gian pháp mà làm, như quốc vương hai nước tuy 
ngang nhau về lực và thế, mà vån tặng hoa cho nhau, cũng là 
biểu thị tâm thiện nhuyễn (biển lành diu đàng), nên lấy hoa 
làm tiw.” 

Trong kinh điển thường dùng hoa sen để hình dung đức 
tính cao са của Phát Đà, như trang quyển thứ nhất của “Kim 
Cang Minh Tối Thăng Vương kinh” hoặc trong quyển thứ 
nhất “Đại Trí Độ Luận”, miêu tả thân của đức Phát la vi điệu 
chân kim sắc, hào quang phổ chiếu như kim sơn, thanh tịnh 
nhu nhuyễn như Liên hoa (thân Phát có màu vàng rất đẹp, 
hào quang {да sáng như tòa núi vàng, thanh tịnh dịu đàng 
như hoa sen). 


Trong kinh điển cũng thường dùng hình dáng và màu sắc 
cánh hoa của Thanh Liên hoa để ví với mất Phật, như trang 
quyến thứ nhất của bỏ “Phúc Cái Chính Hành Sở Tập kính” 
ghi: mắt của đức Phật to như cánh koa sen xanh, hào tướng ở 
giữa hai mây như trăng tròn mùa thu. 


Trong kinh điển thường dùng hoa sen để ví với 32 tướng 
tốt của Như Lai, như trong quyển thứ tư của “Кіт Cang Minh. 
Tối Thắng Vương kinh"ghỉ: Lưỡi (thiệt tướng) của Như Lai to, 
đài và rất mêm mại, ví như hoa sen đỏ trôi lên mặt nước; còn 
trong quyển thứ 49 “Hoa Nghiêm Tùy Lưu diễn nghĩa sao” ghi: 
tay và chân cúa Thế Tôn tròn day nhu ý, mềm mại rực rỡ nhu 
màu eủa hoa sen. Còn quyển thứ 109 hộ “Đại Báo Tích kinh” 
viết, đung sắc điện mạo của Như Lai Thế Tôn, cũng giống như 
hoa sen nở vào buổi sáng, trang nghiêm đẹp dë, quang minh 
hiển điệu, mim cười tươi tấn. 


ع 


Kinh điển cũng lấy sự 
hiếm có của hoa sen trắng 
(Bạch Liên hoa) để ví với việc 
đức Phật ra đời là hết sức 
hiếm có, Như trong quyển thứ 
9 của “Phúc Cái Chính Hành 
sở tập kinh” viết: Thế Tôn 
như là hoa sen trắng, có thể 
chở dược hết thấy chúng 
sinh... Lúc bấy giờ Thế Tôn 
dơ tay vàng lên, như hoa sen 
nở, lại nói Như Lai ra đời, rất. 
khó gặp được cũng như Ưu 
Đàm Bát La hoa vậy. 

Quyển 4 “Phân biệt công 
đức luận”, đức Phật nói với A 
Nan: “Như ta ngày nay, sự 
thanh tịnh của xác thit không 
ai bằng ta, cũng giống như Е 
hoa sen không dính bùn lầy Hoa sen thường được dùng ví dụ 
vậy”. Quyển thứ 35 “Trung A với tướng đẹp của đức Phật 
Hàm kinh”, hình dung đức 
Phật: “Cũng như trong các loài hoa dưới nước, hoa sen xanh là 
đệ nhất”. Quyển thứ 23 “Trung А Hàm kinh” ghi: “Tâm của 
đức Phật như hoa sen, từ thế gian pháp mà ra, nhưng lại 
không nhiễm thế gian pháp”. 

Ngoại trừ việc dùng để hình dung vẻ tướng tốt của đức 
Phật, kinh điển cũng dùng hoa sen để ví với Thiện pháp mà 
Bồ Tát sở hành như trong quyển 80 bộ “Du Già Sư Địa luận” 
ghi: “Nay chư Bò Tát đối với сас pháp thế gian, không nên bị 
sự yêu, ghét làm nhiễm, như hoa sen đỏ vậy”. Đó là nói Bò Tát 
đối với các pháp Thiện, Ас đều không nhiễm trước, sẽ không 
bị cấu nhiễm bởi sự ái đục, sân hận giống như là hoa sen đỏ. 


— 9 


Quyển thứ 14 “Đại Bảo Tích kinh" ghi: “Hiền Vương Bò 
Tát... ở nơi đại chúng cũng giống như sư tử, không dua vào tục 
pháp, cũng như hoa sen không đính nước bùn, không có tâm, 
sân, ái”. (Hiển vương Bề Tát... Tại vu đại chúng nhược như sư 
tử, bất ý tục pháp, đo như liên hoa bất trước trần thúy, vô số 
sàn, ái tám). Bò Tát ở trong đại chúng phải như sư tử đũng 
mãnh vô uý, không dựa vào pháp của thế tuc, như hoa sen 
không nhiễm trước nước trần lao, không cá tâm sân hận ái đục. 


Còn trong “Ma Ha Hành Bảo Nghiêm kinh” lại viết: Cũng 
như trên mặt đất không mọc được hoa sen, BA Tát cũng như 
vậy, không theo pháp vô vi mà xuất sinh Phật pháp. Ví như 
nơi ú đầy nước bùn 14у, át sẽ mọc được hoa sen. Bồ Tát cũng 
như vậy. tir trong phiền não trói buộc của chúng sinh ác tính, 
mới eó thể xuất sinh Phật pháp. 

(Câu này có nghĩa là chỉ ở trong thế gian ó trọc, dûy đủ 
thất tình lục dục thì mới có thể sån sinh Phật pháp như hoa 
sen mọc nơi bùn nhơ chứ còn đã trong sự vô vi thanh tịnh làm 
sao có được Phật pháp cũng như hoa sen làm sao mọc được 
trên đất bằng). 

Do hoa sen сб hàm ý rất sâu sắc, nën trong kinh điển gần 
như tất cả cũng dùng hoa sen để ví với các đặc dức của chư 
Phật, Bỏ Tát. 


DÙNG HỌA SEN ĐỂ VÍ VỚI 
THIỆN PHÁP CỦA BỒ TÁT 


Do các đặc tính tốt đẹp của hoa sen, trong kinh điển 
thường dùng ví vái các loại thiện pháp. Ví du như trong quyển 
thứ 9 bó “Trừ Cái Chướng Bà Tát sở vấn kinh” có ghi. dùng 
hoa sen để ví với 10 loại thiện pháp mà Bê Tát tu trì: 


50 


Viễn ly nhiễm cấu: giống như hoa sen mọc từ bùn 14у mà 
không nhiễm trước, Bỏ Tát tu hành, có thể dùng trí huệ quán 
sát hết thầy ngoại cảnh, không sinh khởi tham ái, chấp trước, 
mặc dù là ở trong vòng xoáy sinh tử của năm loại trọc ác, cũng 
không bị nhiễm bán. 

Không ở chung uới cái ác: như hoa sen, đù một hạt nước 
nhỏ cũng không thể đọng lại trên hoa, Bồ Tát tu hạnh cũng 
phải như thế, khi tu hành, phải diệt trừ mọi ác nghiệp, sinh 
khởi các thiện nghiệp, một lòng thủ hộ sự thanh tịnh của tam 
nghiệp thân, khẩu, ý, và không để cho bất kỳ ác niệm nào dù 
nhỏ bé tên tại. 

Giới hương tròn đây: giống như hương thơm tuyệt vời của 
hoa sen lan rộng gån xa đều ngùi thấy, Bê Tát tu hành cũng 
kiên thủ hết tháy giới luật 
không để hủy phạm bất kỳ 
điều nào, do giới hạnh có thể 
diệt trừ ác nghiệp của thân, 
khẩu, cũng giống như hương 
thơm có thể trừ khử mùi hôi 
của phân uë. 


Bản thể thanh tịnh: ví như 
hoa sen, mặc đù ở nơi bùn 
nhơ, nhưng vẫn trong sạch tự 
nhiên mà không nhiễm trước, 
Bồ Tát mặc dù ở trong ngũ 
trọc ác thế, nhưng do sự trì 
giới, khiến thân tâm thanh 
tinh không có nhiễm trước. 

Sắc mặt tươi tắn: ví như 
hoa sen khi nở, có thể khiến z 
cho hët tháy ngudi nhin Quan Am tay cẩm hoa sen 
thấy đều vui vẻ trong lòng. (tranh tường trong hang đá tháp 
Tâm của Bò Tát cũng thế, A Chiên, Ап Độ) 


thường an trú thiën đuyệt, chư tướng viên mãn, khiến người 
nào nhìn cũng sinh tam hoan hi. 

Diu dòng không cau có: ví như thể tánh của hoa sen mềm 
mại éng mượt, Bê Tát tu tập các hạnh từ thiện, cũng vậy, mặc 
dù là hành thiện pháp nhưng không trê ngaj, nên thể thường 
thanh tịnh, nhu nhuyễn tế dịu không thô sáp. 

Người gặp đều an lành: ví như hoa sen thơm tho mỹ diệu, 
khiến người xem thấy hoặc mơ thấy đều an lành. Cũng giống 
như thiện hạnh của Bû Tát được thành tựu, thân tướng trang 
nghiêm đẹp 45, khiến ai thấy đều có được sự an lành. 

М9 ra dêy đủ: cũng như hoa sen khi nở, hoa và quả đều 
dày dü. Ва Tát tu hành cũng vậy, trí huệ, phúc đức đầy đủ 
trang nghiêm. 


Thành thực thanh tịnh: ví như hoa sen chín muỗi, nếu nhu 
mắt người nao nhìn thấy, mùi ngửi được hương thơm tất các 
căn đều được thanh tịnh, cũng giống như Bá Tát khi điệu quả 
viên mãn chín mudi, huệ quang phát hiện (ánh sáng trí tuệ 
chiếu soi), có thể khiến hết thảy người xem người nghe, đều 
được lúc căn thanh tịnh. 

Sống có lý tưởng: ví như hoa sen khi mới mọc, mặc đù chưa 
nhìn thấy được hoa, nhưng mọi người đều đã sinh khởi suy 
nghĩ sẽ eó hoa sen. Cũng như Bồ Tát khi mới sinh ra, hết thầy 
tri người dêu mừng гё vui vẻ hộ trì, bởi vì biết được Bồ Tát 
ất có thể tu tập thiện hạnh mà chứng quá bà dê. 


HOA BÁU ĐỂ CÚNG DƯỜNG 
PHẬT VÀ BO ТАТ 


Ngoai hình trong sạch dẹp tươi của hoa sen, nhu hương. 
thơm сйа nó, là loại hoa linh diệu được thường dùng để cúng 
dường Phật và Bá Tat. 


E 


Quyển thứ 10 “Đại Trí Độ luận” ghi: lúc bấy giờ, Bảo Tích 
Phật đưa cho Phổ Minh Bồ Tát một đóa Thiên diệp kim sắc 
liên hoa và nói: “Thiện nam tử! Ngươi dùng hoa này rải lên 
đức Thích Ca Mâu Ni Phật” và khi đức Phật thuyết pháp, cũng 
thường thấy chư thiên rải xuống các loại hoa sen báu như mưa 
hoặc hóa ra tèa sen báu để cúng dường Như Lai. 

Trong “Đại Trí Độ luận” cũng dë cập việc chư thiên xem 
hoa sen xanh là loại diệu hảo thiên hoa trong nước, phẩm đệ 
nhất dùng để cúng dường: “Như thị chư thiên, kiến Phật thân 
thanh tịnh, đại quang minh tịnh, tri chư cúng cụ, thủy lục chư 
hoa, lục địa sinh hoa, Tu Man Đề vi đệ nhất. Thủy trung sinh 
hoa, Thanh Liên hoa vi đệ nhất, thị chư danh hoa, lai chỉ Phật 
sở, đi thử chư hoa, sắc hảo 
đa hương, nhu nhuyễn tế 
hoạt, thị cố đĩ thử vi cúng 
đường cụ”. 

(Lúc bấy giờ chư thiên, 
thấy thân đức Phật thanh 
tịnh, hào quang sáng chói, 
liên đem các vật cúng dường 
là các loại hoa, trên bờ dưới 
nước, lấy hoa sen xanh làm 
đầu, đều là hoa quí cả, có đủ 
loại màu sắc, đủ loại hương 
thơm, mỗi vị trời đều tay 
cảm thiên hoa, đến nơi của 
đức Phật, với đủ loại hoa, 
tươi đẹp thơm ngát cúng 
dường đức Phật) 


Quyển thứ nhất “Pháp Hoa sen thường dùng làm vật trang 
Hoa kinh” ghi: “Sau khi nghiêm cúng dường Phật, Bồ Tát 
Phật thuyết xong, Pháp (bình hoa sen đồng vàng, thời đại 
Hoa kinh, nhập vô lượng Liêm Thương, Nhật Bản) 


—53 


nghĩa xứ tam muội, thân tâm bất động. Léc bấy giù, trên trời 
rải xuống bén loại thiên hoa như mưa gòm Mạn Đà La hoa, Ма 
На Man Dà La hoa, Mạn Thù Sa hoa, Ма Ha Mạn Thù Sa hoa, 
rắc lên thản Phật và đại chúng”. Tức là dùng hoa để làm tăng 
thêm sự trang nghiêm nơi Phật xuất hiện. 


Quyền thứ nhất “Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán kinh” 
cũng miều tả tình huống chư thiền cúng đường hoa cho Phát: 


“Lúc bấy giờ hết tháy vua cõi troi vô sắc, từ trên hư 
không rãi xuống như mây với vô lượng các loại vi diệu hoa. 
hương. Mười tám vị Phan vương và chư thiên cúa sắc giới, 
với vô lượng màu sắc thiền hoa của bách thiên vạn chúng. 
Diệu hương của Phan Thiên tỏa ngát từ trên trời bay xuống 
nhiều như mây, chư thiên và các vị vua của lục dục, với 
phước báu của mà ra sức rải các loại hoa, Du Bát La hoa, Ва 
Đầu Ma hoa, Câu Vật Đầu hoa, Phần Đà Lợi hoa... từ hư 
không pháp phới bay xuống như mưa, để cúng dường Phát và 
chúng pháp bảo”. 

Trong kinh điển Phật giáo có các loại tèn gọi hoa sen, 
trong đó phần lớn là nhắc nhiều đến bốn loại hoa sen của 
Phát quốc thổ trang nghiêm. Ví dụ trong quyển З “Trường A 
Hàm kinh” là “Du Hành kính”, phần 2 đã tường thuật quang 
cảnh Thiện Kiến thành của cõi trời Đao Lợi. lúc Phật điệt độ 
nơi thành Càu Thi Na La, сб: 


“Thành bàng thủy tỉnh, cửa bằng lưu ly. Xung quanh 
thành được trang nghiêm bằng tứ bảo, сас lan can xen giữa 
cùng trang nghiêm bằng tứ bảo. Lầu vàng chuông bạc, lầu 
bạc chuông vàng, ao báu bûy ting, giữa mọc hoa sen gòm: Uu 
Bát La hoa, Ba Dầu Ma hoa, Câu Vật Dầu hoa, Phần Đà Lợi 
hoa”. 

Trang thứ nhất phân 1 “Thọ Mệnh phẩm” là quyển đầu của 
Đại thừa kinh điển “Đại Bat Niết Bàn kinh” chén khi Phật 
nhập diệt, đại chúng: 


ри 


SERE 


“Radi các hoa: Ưu Bát La hoa, Ba Đầu Ma hoa, Câu Vật Đầu 
hoa, Phần Đà Lợi hoa. Các loại này đều có lá bằng vàng, đài 
hoa bằng kim cương”. 

Từ các ghi chép thường gặp trong kinh điển, có thể biết 
được hoa sen là loại diệu hoa thường dùng để cúng dường Như 
Lai và là hoa báu để trang nghiêm quốc thổ. 


HOA SEN NƠI TỊNH THO 


Ngoài hoa sen của nhân gian, Tịnh thổ Phật quốc cũng 
thường dùng hoa sen để trang nghiêm Tịnh thể, hoặc dùng để 
cúng dường Phật, Bồ Tát. 

Quyển thứ 2 “Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán kinh” ghi: 
“Vượt та tam giới, có tịnh diệu quốc thổ, vượt ra tam tịnh diệu 
quốc thổ, сб vô lượng đại bảo 
liên hoa, và hải hội Bồ Tát 
vây chung quanh nhiều không 
xiết kể”. 

Thiên cung cõi trời Đâu 
Suất cũng có cảnh tượng: 
“Trong tay mỗi một thiên tử 
hóa sinh vô lượng vạn ức thất 
bảo liên hoa”. 

Quyển 15 “Nhiếp Đại thừa 
luận” ghi, thế giới của thế 
gian dựa vào Địa, Thủy, 
Phong, Luân an trú, còn Tịnh 
thổ dựa vào trang nghiêm của 
Đại Liên Hoa Vương an trú. 

& “ 4t Nhã Hoa sen hóa sinh 
ы ГЕ н (chùa Trung Cung, Nhật Bản) 


-^ s 


phương khác có Tịnh thổ tên gọi Hoan Hi thế giới, đức Phát 
nơi đó là Hy Đức Như Lai, đã từng sắc mệnh cho Hy Thụ Bồ 
Tát, mang Thiên hành kim sắc liên hoa (hoa sen vàng ngàn 
cánh) đến Ta Bà thế giới này để cúng đường đức Phật Thích 
Ca Màu Ni. 

Trong “A Di Đà kinh” chép, hoa sen của Tây phương Cực 
Lac Tịnh thổ mọc trong so Thất Bảo, được nuôi dưỡng bằng 
nước Bát Công Đức, hoa lớn nhu bánh xe, có xanh, vàng, đỏ, 
trắng... đủ loại, màu sắc khác nhau. hương thơm thanh khiết 
vi điệu, biến cực lạc thế giới trang nghiêm thành Tịnh thể 
thánh địa. Trong “A Di Dà kinh” viết:: 

“Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, màu xanh có hào 
quang xanh, màu vàng có hào quang vàng, màu đỏ có hào 
quang dó, màu trắng hào quang trắng, hương thơm vi diệu 
thanh khiết. Thành tựu công đức trang nghiêm như vậy cho 
Ха Lợi Phật, Cực Lạc quốc thổ. Ngày đêm sáu thời, hoa Mạn 
Đà La rải như mưa. Chúng sinh nước này, thường vào sáng 
sớm, trang phục chỉnh tê, cưỡi trên điệu hoa, cúng đường mười 
vạn ức Phật của phương khác...” 

(Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc thanh 
quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc 
bạch quang, vi diệu hương khiết. Ха Lợi Phật, Cực Lạc quốc 
thể, thành tựu như thị công đức trang nghiêm.... Trú da lục 
thời, vũ thiên Mạn Đà La hoa. Кў thổ chúng sinh, thường dr 
thanh đán, các di у giới, thịnh chúng điệu hoa, cúng dường tha 
phương thập van ức Phật...” 

Quyển hạ “Vë Lượng Thọ kinh” ghi: 

“Nếu có chúng sinh, minh tín trí Phật chi thắng trí, tác 
chư công đức, tín tâm hồi hướng, những chúng sinh này sẽ tự 
nhiên hóa sinh trong hoa bầy báu, xếp bằng mà ngồi”. 

(Nhược hữu chúng sinh, mình tin trí Phật ngi chí thắng 
trí, tác chư công đức, tín tâm hôi hướng, thử chư chúng sinh, 
ưu thất bảo hoa trung, tự nhiên hóa sinh, kit già nhỉ toa). 


HN, 


Dó là nói chúng sinh trong Cực Lạc Tinh thể, làm hết thay 
công đức, hồi hướng với niềm tin, tự nhiên hóa sinh từ trong 
hoa sen bẩy báu. 


Hoa sen của cực lạc thế gidi 


Trong Tinh thể mười phương, quan hệ giữa hoa sen và thế 
giới Cực Lạc là đậc biệt sâu sắc 

"Thế giới Cực Lạc còn được gọi là “Liền bang” (nước của hoa 
sen) bởi vì chúng sinh của nước này đều (Ü trong hoa sen hóa 
sinh, nên gọi là Liên bang. Quyền 2 “A Di Dà kinh sở sao” ghi: 

“Hoa sen, vốn là huyền cung xác phàm ở, là ngôi nhà thần 
an trí huệ mạng, là nước mà ai cũng muốn đến, tên gọi nước 
này là Liên hang. 


(Liên hoa giả, nại ngự phàm xác chí huyển cung, an huệ 
mạng chi thần trạch, vãng nghệ chỉ quốc, hiệu viết Liên bang). 
De vậy, Tịnh Dê tông cũng lấy hoa sen tượng trưng cho 
thế giới Сис Lạc, nhân dàn của thế giới Cực Laes, đêu lấy hoa 
sen làm nơi ở, và cũng ding đài sen để vui mừng tiếp dẫn 
người nguyện vâng sinh, nên Tịnh Độ tông còn được gọi là 
“Liên tông”. Những người niệm Phật cầu vãng sinh, đầu hóa 
sinh từ trong hoa sen, nên có tèn gọi “Liền hoa hóa sinh” hoặc 
“Liên Thai”. Trong kinh điển Phật giáo, có các loại ten gọi của 
hoa sen, nhưng đều dùng bốn loại hoa sen để thuật về trang 
nghiêm của Phật quốc. 


Ba quyển kinh Tịnh Độ dùng hoa sen trang nghiêm thế 
giới Cực Lạc. “Vô Lượng Thọ kinh" viết: 

“Hoa sen bằng các báu đây khắp thế giới, mỗi hoa báu đầu 
có bách thiên ức cánh hoa, ánh sáng của hoa có vô số màu, 
xanh có ánh sáng xanh, trắng có ánh sáng trắng, đen, vàng, 
đồ, tím cũng đều có ánh sáng như vậy (Chúng hào đích liên 
hoa châu mãn thế giới, nhất nhất bảo hoa hữu bách thiên ức 


diệp, kỳ diệp gang minh hữu vò lượng chủng sắc, thanh sắc 
thanh quang, bạch sắc bạch quang, huyển, hoàng, chu, tử, 
quang sác điệc nhiên). 

“A Di Da kinh” giảng: 

“Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, xanh có hào quang 
xanh, vàng có hào quang vàng, dé có hào quang đỏ, trắng сб 
hào quang trắng, hương thơm vi điệu thanh khiết”. 

Trong “Quán Vô Lượng Thọ kinh”, Phật А Di Đà cùng các 
vị Bà Tát là Quan Âm, Đại Thế Chí đều ngôi trên tòa sen báu, 
khi có người sắp mệnh chung, tay các ngài bưng đài sen đến 
tiếp dán chúng sinh, văng sinh quốc thế Cue Lạc. Kinh viết 
như sau: 

“Khi hành giả sắp lâm chung, Phật А Di Đà cùng Quan 
Âm, Thế Chí cùng сйс quyến thuộc, bung đài sen vàng, hóa 
thành 500 hóa Phật, Lới đón người”. 

Hoặc “Khi hành giả sắp mệnh chung, Phật А Di Ба cùng 
các tỳ kheo quyến thuộc đến уау quanh... hành giả nhìn thấy 
trong lòng mừng vui, tự thấy thản mình ngồi trên đài sen, gul 
xuống chấp tay, 18 bái đức Phật, chưa ngáng đảu lên, đã được 
vâng sinh thế giới cực lạc hoa sen nở rộ”. 


Trong kinh, dùng thời gian nở của hoa sen, do lường cho 
việc tích phúc đức nhiều hay ít của hành giả mà quyết định 
thời gian được gặp Phát, như người được thượng phẩm thượng 
sinh, hoa sen qua một đêm liền nở; người thượng nhẩm trung 
sinh và hạ sinh, hoa sen qua mật ngày một đêm mới nổ; người 
trung phẩm thượng sinh, do tuần mới nở; người trung phẩm 
trung sinh, bảy ngày sau hoa sen mới nở; người hạ phẩm 
thượng sinh, trải 49 ngày hoa sen mới nở; người hạ phẩm 
trung sinh 6 kiếp sau hoa sen mới nổ; còn người hạ phẩm hạ 
sinh, phải sau 12 đại kiếp hoa sen mới nở. 

Trong Tịnh thổ Cực Lạc, trong, ngoài , trái, nhải có rất 
nhiều ао, сб ao rộng 10 đo tuần, có ao 20, 30 thậm chí ca trăm, 


EE 


cả ngàn đo tuần. Trong ao có nước Bát công đức, lúc nào cũng 
tràn đẩy, thanh tịnh hương khiết, mùi vị ngọt ngào như nước 
Cam Lộ. Ао cũng được làm từ thất bảo, có ao bằng vàng, day 
rải cát bạc tráng. Áo bằng san hô, đáy rải hó phách. Thậm chí 
có ao là tam bảo, ngũ bảo, hoge thất bảo cấu tạo nên 

Bên bờ của ao có cây chiên đàn, hoa, lá rũ xuống, hương 
thơm ngào ngạt, trong ao eó hoa sen, lớn như bánh xe, eó hoa. 
sen xanh lấp lánh ánh sáng xanh, hoa sen vàng ánh vàng, hoa 
sen đó ánh đỏ, hoa sen trắng ánh trăng, hào quang rực rỡ, 
hương thơm ngào ngạt. 

Nước Bát công đức có các đặc tính: nhuần nhã, không hôi, 
nhẹ, ianh, dịu, đẹp, khi uống vào гає dễ chịu, có дау đủ Bát 
đức. Khi các vị Bỏ Tát, Thanh Văn chúng trong Tịnh thổ vào 
ao báu này, muốn nước dâng lên tới gối, nước sẽ lên tới gối 
Muốn tới ngang lưng, nước sẽ dâng tới ngàng Мор, thậm chỉ 
muốn rudi lên toàn than, nước cũng sẽ làm vậy, còn muốn 
nước trở vẻ như cũ cũng sẽ theo như ý muốn. Chất nước điều 
hòa, nóng lạnh tùy theo y người muồn, nước này có thể giúp 
cho tỉnh thần người ta phấn chấn, có thể an lạc, quét sạch bụi 
bẩn, trang sáng sạch së. không có một chút tạp chất. Trong 
ao có cát bằng thất bảo cùng phản chiếu với nước, сб khi có 
những đợt sóng vi tế ggn lăn tan, trước sau nối tiếp nhau, có 
khi bình lang mà chảy từ từ không nhanh không chậm, vừa 
đúng theo tâm ý. 

Cá khi gió thổi tan hoa bay khấp nơi trên Phật thổ, hoa 
sẽ xếp theo màu sắc khi rơi xuống đất, không lẫn lên vào 
nhau, hoa trải trên mặt đất mèm mại và sáng bóng, hương 
thơm ngào ngạt іда khấp nơi. Khi chân đạp lên, đất зё lun 
xuống bến tấc theo bước chân, khi chân nhấc lên thì khéi phục 
nguyên trang. Khi những cách hoa rơi xuống đất đã không 
còn dung được, mặt đất sẽ tự động mở ra thu hết hoa vào lòng 
đất, khiến mặt đất trở nên thanh tịnh không nhiễm. Sau đó, 
tùy theo thời tiết lại có gió thối hoa rụng, rải dày đất Phật. 


„эы 


Trong Tịnh thổ mọc rất nhiều hoa sen báu, nở day kháp 
thế giới Phật, mỗi đóa sen báu có bách thiên ức cánh, ánh 
sáng của hoa vô số loại màu xanh vàng, trắng, đen, đỏ, tím, 
ánh sáng rực rỡ, lóng lánh như nhật nguyệt. Mỗi hoa báu có 
tam tháp lục bách thiên ức tỉa sáng. Trang mỗi ба sáng hiện 
ra tam thập lục bách thiên úc vị Phật, thân Phật có màu vàng 
tía, tướng tốt đạc thù. Mãi vị Phật lại phóng tram ngàn hào 
quang, chiếu khấp mười phương thuyết pháp vi diệu, đưa dán 
chúng sinh vào chánh đạc Phật. 


“Theo ghi chép trang “À Di Đà kinh”, hoa sen Тау phương 
cực lạc Tịnh thế sinh trưởng trong ao thất bảo (vàng, bạc, lưu 
ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não), dung nước Bát công đức, 
nuôi dưỡng, hoa lớn như bánh xe, có rất nhiều màu sắc xanh, 
vàng, đỏ, trắng... khác nhau, hương thơm vi diệu thanh khiết, 
đưa thế giới Cực Lạc trang nghiêm trở thành Tịnh thổ. Kinh 
điển còn chép, người được văng sinh thế giới Cực Lạc, tùy theo 
nghiệp tạo trong đời, có thể chia thành 9 cấp bậc vãng sinh, 
hay còn gọi là cửu phẩm hỏa sinh, tức hóa sinh trong hoa sen. 
Phẩm vị văng sinh được định theo trình độ giác ngộ với trí 
huê thật tướng, có người không thể tịnh độ, hoặc chỉ tin Tịnh 
thổ không trồng các thiện căn, tu các thiện nghiệp, những 
người này chỉ có thể vàng sinh vào các cung điện ở biên thùy 
của thë giới Cực Lạc mà khôi. Còn nếu như đối với tin sâu sắc 
Phật pháp không đổi đời. аду đủ Nguyện và thành tiến có thế 
шу thuận Hạnh nghiệp cửu phẩm, hóa sinh trong hoa sen, 
tiến đến Phật quốc Liên bang. 


Bài sen biu của A Di Dà Phật 


Hiện nay muốn quán tưởng đức Phát A Di Đà, trước tiên 
nên quán tưởng Phật trên đất thất bảo, mọc ra hoa son, 
cánh hoa sen này dèu có diệu sắc của trăm thứ báu, và có dû 
8 vạn 4 ngàn gån lá, giống như bức họa của nhà trời. Trên 


50 ses 


mỗi một gân lá có 8 vạn 4 ngàn tia sáng, những ánh sáng 
của gân lá đều rõ rệt phân minh, giúp hành giả hoàn toàn 
nhận rõ. 


Những cánh hoa sen này tương đối nhỏ, nhưng bề rộng xòe 
ra 1 vạn dặm, hoa sen lại có 8 vạn 4 ngàn cánh lớn, giữa mỗi 
một cánh sen đều có bách ức hạt châu Ma Ni lớn trang sức; 
và mỗi hạt châu Ma Ni này đều phóng ra ngàn loại tia sáng 
lóng lánh, ánh sáng cũng tỏa ra như là chiếc dù báu, do bảy 
báu hợp thành, phủ khắp thế gian. 


Trước trên hoa sen có đài hoa, đài này do Thích Ca Tỳ 
Lăng Già Ма Ni bảo tạo nên, đài sen này ізі сб 8 vạn kim 
cương màu đỏ, 8 vạn tịnh như ý bảo và diệu chân châu võng 
(lưới bằng hạt châu)... trang sức. 


Trên đài sen tự nhiên có bốn trụ của bảo tràng, mỗi tòa 
báo tràng như trăm ngàn núi Tu Di, bảo màn quý trên tràng 


Tượng A Di Đà tam tôn 
(bảo tàng quốc gia Đông Kinh) 


như Dạ Ma thiên cung, được trang trí bởi 500 ức vi diệu bảo 
châu, mỗi hạt bảo châu eó 8 vạn 4 ngàn loại ánh sáng, mỗi 
một tia sáng lại hóa thành 8 vạn 4 ngàn màu vàng khác nhau, 
mỗi một màu vàng che phủ trên bảo thổ đại địa, biến hóa 
khắp nơi, hóa thành các loại tướng lạ 

Một số tướng lạ hóa thành đài kim cương, một số hiện 
thành lưới trân châu, một số biến thành tạp hoa vân, ở các 
mặt của thập phương tùy ý biến hiện, thi tác Phật sự. Đó 
chính là quán tưởng tòa sen, là đệ thất thiển quán. 


Quan Âm, Đại Thế Chí Bổ Tát và hoa sen 


Thông thường các dạng thị hiện của Quan Thế Âm Bồ Tát 
đều có quan hệ mật thiết với hoa sen. Trong “Thập Lục Quán 
kinh” ghi chép: cánh tay của Quan Thế Âm Bỏ Tát giống màu 
cánh sen đỏ, có 80 ức loại vi điệu quang minh làm thành Anh 
lạc, trong chuỗi Anh lạc, phổ 
hiên hết thảy trang nghiêm 
vi điệu, loại hoa sen đủ sắc, 
mười đầu ngón tay trên hàn 
tay, mỗi ngón đều có 8 vạn 4 
ngàn loại vân tay, giống như 
ấn văn. Trên mỗi vân tay có 


8 vạn 4 ngàn màu, mỗi màu 
lại phóng ra 8 vạn 4 ngàn loại 
ánh sáng. Các ánh sáng này 
vô cùng mẻm mại, phổ chiếu 
nhất thiết, Quan Thế Âm Bồ 
Tát dùng bàn tay báu này để 
tiếp dẫn chúng sinh. 


Nếu thường xuyên quán 
tưởng Quan Thế Âm Bỏ Tát 
như vậy, sẽ có được quả báo 


Thánh chúng thế giới cực lạc bưng 
đài sen báu tiếp dẫn chúng sinh 


61 Se 


không bao giờ gặp các họa hại, khu trừ nhiệp chướng, trừ khử 
tội của vô số kiếp sinh tử. 

GÓ thế giới Cực Lạc, hình ảnh tôn quí của Đại Thế Chí Bỏ 
Tát cũng có liên quan tới hoa sen. Trên mão ngọc của ngài có 
500 đóa hoa sen báu, trên mỗi hoa báu có 500 tòa bảo đài, 
trong mỗi bảo đài, tịnh điệu quốc thể của thập phương chư 
Phát, tất cả các tướng dài rộng thế nào dèu được hiện rõ. 
Nhục kế (tóc kết trên đỉnh dầu) trên đỉnh đầu của ngài giếng. 
như hoa sen đỏ, trên nhục kế có một bình hấu, chứa đây các 
loại quang minh, phổ hiện nhất thiét Phật sự, các thần tướng 
khác còn lại, không khác gì so với Quan Thế Âm Bê Tát. 


Thường xuyên quán tưởng Đại Thế Chí Bê Tát, có thể diệt 
trừ tội sinh tử eña vô số a tàng kỳ kiếp. 


Cu phẩm liên hoa của cực lạc tịnh thổ 


Phàm là người được văng sinh Тау phương thế giới Cực 
Lạc. có thể chia thành 9 phẩm loại: 


1. Thuong phẩm thượng sinh — Tiếp dẫn bởi Kim Cang 
báo đài. 


Được thượng phẩm thượng sinh là những chúng smh phát 
nguyện vãng sinh nước Cực Lạc, nếu như phát khởi ba tâm 
nguyện liên có thể văng sinh. Đó là: 1⁄ Tâm chí thành; 2/ 
Thâm tín tám; 3/ Tám phát nguyện hồi hướng. Nếu ai diy dû 
ba tâm nguyện này, nhất định được văng sinh thế giới Cực Lạc. 


Người được thượng phẩm thượng sinh, khi vàng sinh tới 
nước Cực Lạc, Phật А Di Ра Như Lai cùng Quan Thế Âm và 
Đại Thế Chí Bô Tát соп еб vô số hóa Phát, tram ngàn đại 
chúng tỳ kheo Thanh Văn thánh giả, vô lượng chư thiên, sẽ 
từ cung diện thất bảo đến. Quan Thế Am Bỏ Tát tay bung 
Liên Hoa báo dai được chế tác từ kim cương cùng với Đại Thế 
Chí Bê Tát bước đèn trước mặt hành giả. 


Lúc ấy, Phật A Di Đà từ trong hu không phóng đại quang 
minh, chiếu soi thân thể của hành giả, cùng với chư Đại Bồ 
'Tát chúng đưa tay nghênh tiếp. Tiếp đến, Quan Thế Âm, Đại 
Thế Chí che đến vô số vị Bô Tát, đồng loạt tán thán hành giả, 
và khuyên tiến tâm ý. Sau khi hành giả nhìn thấy, mừng rỡ 
vô cùng, eó thể tự thấy thân thể của mình ngồi trên bảo tòa 
Kim Cương, theo sau có đức Phật. Trong chớp mắt, lập tức 
vãng sinh trong nước Cực Lạc. 


2. Thượng phẩm trung sinh — Tiếp dẫn Tử Kim Liên hoa 
đài (đài hoa sen tía). 


Người tu đạt được thượng phẩm trung sinh, không nhất 
định phải thọ trì đọc tụng kinh điển Đại thừa và hiểu rõ nghĩa 
lý trong đó, nhưng hiểu biết nghĩa cứu cánh của Phật Đà, tâm 
không sợ hãi kinh động, triệt ngộ cứu cánh của nghĩa Không. 
'Tin sâu nhân quả, không phi báng Phát pháp Đại thừa. Với 
công đức này, phát nguyện hồi hướng cầu vãng sinh quốc thổ 
Cực Lạc. 


Ноа sen hoá sinh (động đá thứ Ngói vë hoa văn hoa san hoá sinh 
10 ở Vân Cương, Bắc Ngụy) (chùa Vĩnh Ninh, Lạc Dương) 


64 ses 


Người tu hành đạt được thượng phẩm trung sinh, khi sinh 
duyên hết, sắp lâm chung, Phật A Di Đà cùng với Quan Thế 
Âm và Đại Thế Chí Bê Tát được vây quanh bởi vê lượng đại 
chúng quyến thuộc, tay bưng Tử Kim Liên hoa đài (đài hoa sen 
tia) cùng ngàn vị hóa Phật, đồng loạt đón tiếp dân. Hành giả 
tự thấy mình tọa trên Tử Kim đài, chấp tay tán {һап chư 
Phát. Chỉ trong môt niệm, lập tức văng sinh trong ao thất báo 
của quốc thổ Cực Lạc. 

Sau khi vàng sinh thế giới Сус Lạc, hành giả ở nơi như 
Đại Báo Liên Hoa trong ао sen thất bảo, trải qua một đêm lập 
tức mở ra. Lúc ấy Tịnh thổ hành giả ngồi tọa trên Tử Kim dai, 
thân thể hóa thành Tử Ma Kim Sắc, dưới chân có hoa sen 
bằng thất bảo. 

J. Thượng phẩm hạ sinh - Tiếp dẫn bằng Kim Sắc Liên 
hoa (haa san vàng) 

Người tu đạt được thượng phẩm hạ sinh, do không phỉ 
báng Đại thừa và phát đạo tâm vô thượng bỏ đề. Với công đức 
này, phát nguyên hồi hướng cầu sinh thế giới Cực Lạc. 

Người tu đạt được thượng phẩm hạ sinh, khi sinh duyên 
hết, lúc sáp lâm chung, Phật A Di Đà cùng Quan Thế Âm, Đại 
Thế Chí Bỏ Tát và chư quyến thuộc Bê Tát tay bung đài sen 
vàng, hóa hiện 500 vị hóa Phát đến nghênh tiếp, 500 vị hóa 
Phật cùng lúc giơ tay tiếp dẫn. 

Кїї chứng ngộ được cảnh giới này, hành giã lập tức tự 
thấy mình tọa trên đài sen vàng, lập tức, hoa sen tự khép lại, 
theo sau A Di Ба Phật Thế Tên, tức thì được vãng sinh trong 
ao thất bảo của thế giới Cực Lạc. 

Hành giả đạt thượng phẩm ha sinh, trải qua một ngày một 
đêm ở thế рібі Cực Lạc, hoa sen mới mở ra, trong vòng bảy 
ngày, có thë được gặp Phật. Người này tuy thấy thân Phật, 
nhưng đối với các loại hảo tướng của Phật A Di Đà, tâm vẫn 
không nhìn rõ, phải trải qua hai mươi mốt ngày sau, mới có 


thể nhìn thấy hết rõ ràng, và nghe thấu сас loại âm thanh, 
tất cả dèu đang diễn thuyết diệu pháp. 

4. Trung phẩm thượng sinh — Tiếp dẫn bởi Liên hoa đài 

Người tu hành đạt trung phẩm thượng sinh, có thể văng 
sinh quốc thô Cực Lạc, nếu như chúng sinh giữ ngũ giới: không 
sát sinh, kháng trộm cấp, không tà dâm, không vọng ngữ. 
không uống rượu, trì phụng bát quan trai giới, tu hành сас giới 
pháp, không tạo ngũ nghịch trọng tội, không có các lỗi nặng. 
Với thiện căn này, hài hướng cầu nguyện vàng sinh thế giới 
Tây phương cực lạc, có thể ta дас trung phẩm thượng sinh. 

Người tu hành đạt được trung phẩm thượng sinh, khi mạng 
sống hết, lúc sắp lâm chung, А Di Đà Phật với sự vây quanh. 
của tỳ kheo quyến thuộc đại chúng, phóng hào quang màu 
vàng, đến nơi diễn thuyết pháp ат khổ, không, vô thường, võ 
ngã, tán than nhân đuyên của xuất gia, hành giả có thế thoát 
được các đau khổ thế gian. 

Hành giả sau khi thấy cảnh giới này, trong tâm sinh khởi 
quảng đại hoan hy, tự thấy thân mình ngôi trèn đài sen, quì 
gối chấp tay đập đầu sát đất lã bái Phật. Sau khi dành lễ, khi 
chưa ngẩng dầu lên, đã vãng sinh thế giới Cực Lạc. 

5. Trung phẩm trưng sinh — Tiếp dẫn bởi Thất Bảo Liên 
họa 

Người tu hành đạt trung phẩm trung sinh, là những chúng 
sinh, thọ trì Bát quan trai giới một ngày một đêm, hoà 
trì Sa di giới một ngày một đèm, hoặc thọ trì Cụ tức gi 
ngày một đêm, không сб khuyết điểm gì về Uy nghỉ giới pháp. 
Với công đức này, hồi hướng khẩn nguyện cầu sinh quốc thổ 
Cực Lạc, do tu tập của giới hương này ấy, có thể tu đắc cánh 
giới trung phẩm trưng sinh 

Người tu hành đạt tới trung phẩm trưng sinh, khi sinh 
duyên hết, lúc sắp lâm chưng, sẽ được thấy Phât Á Di Đà và 
đại chúng quyển thuộc phóng ra hào quang màu vàng, tay 


bung Thất Bảo Liên Haa đến. Tiếp đến Tịnh thể hành giả sẽ 
thấy mình ngôi trên hoa sen. Hoa sen lập tức khép lại, vãng 
sinh trong Bảo Liên trì của thë giới Tây phương Cuc Lạc. 

Hoa sen trong Liên trì trải qua bảy ngày bất đầu mở ra. 
Sau khi hoa në, hành giả mở mắt chp tay, tán than А Di Đà 
Phật Thế Tôn và hoan hi được nghe pháp, chứng đắc cảnh giới 
Tu Đà Hoàn, sơ quả Thanh Văn, sơ du pháp lưu (mới vào dòng 
sông Pháp); trải qua nửa kiếp, thành tựu cảnh gidi А La Hán. 

6. Trưng phẩm hạ sinh 

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân, hiếu đưỡng phụ 
mẫu, ở thế gian làm điều nhân nghĩa, khi sắp mệnh chung, 
gặp được thiện tri thức giảng thiyết các việc hỷ lạc trong quếc 
thô Cực Lạc А Di Ра Phật, và vì họ thuyết 48 đại nguyên do 
bán sinh của A Di Đà Phật là Pháp Tạng Bê Tát phát ће, lập 
tức được văng sinh thế giới Tây phương Cực Lạc. 

Người trung phẩm hạ sinh khi vãng sinh thế giới Cực Lạc 
trải qua bảy ngày, sẽ gặp Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bá 
“Tát vi họ thuyết pháp, nếu hoan hi nghe pháp, liền chứng đắc 
sơ quả Tu Đà Hoàn, trái qua một tiểu kiếp, chứng quả A La 
Hán, dó là trưng phẩm hạ sinh. 

7. Hạ phẩm thượng sinh = Hóa Phật tiếp dẫn. 

Nếu như có chúng sinh trong đời tan сіс các loại ác nghiệp, 
mặc dù không phỉ báng các kinh điển của pháp Đại thừa, 
nhung với người ngu sỉ, làm nhiều ác sự không có tâm hê 
then. Tuy là người ác, cũng vẫn сб cơ hội vàng sinh thế giới 
Cực Lạc. 

Họ cûn «ё phúc đức nhân duyên. Khi họ sáp lâm chung, 
gặp bậc thiện tri thức, bậc thiện tri thức này vì họ tán thán 
tên gọi các kinh điển Đại thừa, do duyên phận được nghe danh 
hiệu của các kinh, nên có thể trừ bó ác nghiệp cuc năng của 
ngàn hiếp. Lúc đó, người thiện tri thức này day họ chấp tay, 
tụng niệm Nam Mô А Di Đà Phật. Do duyên cớ tụng niệm 


danh hiệu Phật, trừ bë tội sinh tử 50 ức kiếp. Lúc ấy, A Di Đà 
Phật lập tức khiến phái Hóa Phật đến nơi tiếp dẫn. 


Nhưng người được hạ phẩm thượng sinh, sau khi trải qua 
bảy bảy bốn mươi chín ngày ở thế giới Cực Lạc, Liên hoa nở 
ra. Khi hoa sen nở, Đại Bi Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bò 
Tát thân phóng hào quang rộng lớn, an trú ở trước mặt người, 
vì ho tuyên thuyết 12 bộ kinh điển thâm diệu tôt cùng. 

8. Hạ phẩm trung sinh - Thiên hoa tiếp dẫn 

Nếu chúng sinh ngu muội, hủy hoại Ngũ giới, Bát gidi và 
Cụ túc giới, thậm chí trộm cắp vật phẩm cúa tăng già, và vì 
danh lợi thuyết pháp khòng thanh tịnh mà không biết hổ 
then. Loại tội nhân này, do duyên cớ của ác nghiệp, sẽ phải 
đọa địa ngục. 

Nhưng nếu như họ, vào lúc sắp lâm chung, khi lửa nóng 
của các địa ngục đồng thời hiện đến mà gặp được thiện tri 
thức, vị thiện trí thức này đùng tâm đại từ bí, vì họ tán thán 
tuyên thuyết thập lực uy đức của A Di Đà Phát Như Lai, ca 
tụng tán than thần lực của hào quang A Di Đà Phật, cũng tán 
thán Ngũ phản pháp thân là Giới, Định, Huệ, Giải thoát, Giải 
thoát tri kiến. 

Sau khi nghe xong. người đó trừ được tội sinh tử của 80 
ức kiếp. Lửa nóng địa ngục chuyển thành ngọn gió mát 
trong, thổi đến các loại Thiên hoa (hoa trời), trên hoa có Hóa. 
Phật, Bê Tát đến nghènh tiếp, và trong thời gian ngắn bằng 
một niêm, 14р tức đượa vãng sinh trang hoa sen của Thất 
Bảo trì. 

Những người này ở nơi thế giới Cực Lạc, phải trải qua 6 
kiếp hoa sen mới nở. Khi hoa sen nở, Quan Thế Âm, Đại Thế 
Chí Bỏ Tát dùng trang nghiêm Phạn âm hiện đến an ủi họ, 
vì họ tuyên thuyết kinh điển thậm thâm của Đại bi Phật 
pháp. Sau khi nghe được pháp, lập tức họ phát khởi dao tâm. 
vô thượng bë dê. 


Ку: 


9. Hạ phẩm hạ sinh — Kim sắc liên hoa (hoa sen vàng) tiếp 
dẫn. 

Có những chúng sinh, đã làm những nghiệp hạnh bất 
thiện, tạo trọng tội Ngũ nghịch Thập ас như giết cha, giết mẹ, 
giết A La Han, phá hòa hợp tăng chúng, ác tâm khiến thân 
Phật cháy máu... quá nhiều các loại hành vi bất thiện. Do 
duyên cứ của ác nghiệp, nên phải doa vào ác đạo, trải qua 
nhiều kiếp, chịu khổ đau vô cùng tận, 


Những người này lúc sắp lâm chung, nếu may gặp được bậc 
thiện tri thức ban eho những lời khuyên bảo an ủi vì họ tuyên 
thuyết điệu pháp, dạy họ niệm Phật. Nhưng những chúng sinh 
này do đau khó bức bách, nên không thể định tâm niệm Phật. 
Lúc Ấy các thiện hữu Һау nói với họ rằng: “Nếu không thể 
niệm Phật, hãy tụng niệm xin về với A Di Đà Phát”. Người ấy 
nghe rồi, nếu có thể toàn tâm lớn tiếng niệm danh hiệu Phật 
không dut, ít nhất đủ 10 lan, xưng tụng Nam Mô A Di Đà 
Phật. Do duyên cớ xưng niệm Phật danh, trong mỗi niệm, tru 
аі tội sinh tử của 80 ức kiếp. Do đó, vào lúc mạng chung, sẽ 
thấy rực rỡ như mặt trời, an 
trú trước mặt, chỉ trong thời 
gian một niệm, lập tức được 
vãng sinh thế giới Cực Lạc. 

Loại chúng sinh này û trong 
hoa sen, trải qua đủ 12 đại 
kiếp, hoa sen mới nở, khi hoa 
sen nở, Quan Thế Âm, Đại Thế 
Chí Bò Tát dòng âm thanh từ 
bi, lập tức vì người quảng 
thuyết chư Pháp thật tướng, 
pháp môn trừ diệt các tội, nghe 
xong trong tâm hoan hi, lập tức 
họ sẽ phát khởi tám bë để. Dó Hoa sen hóa sinh 
chính là hạ phẩm hạ sinh. của Ai Cập cổ đại 


Е) 


Trong kinh điển ghi, người muốn vãng sinh thế giới Cực 
Lạc, khi còn sống cũng có thể tập luyện quán tưởng trướe, 
trưđc tiên quán tưởng mình sinh trong quốc thế Cực Lạc, 
tiếp theo quán tưởng hoa sen mở và khép, quán tưởng về 
hoa sen khai mở. Khi hoa sen nở, quán tưởng có 500 sắc hao 
quang chiếu điệu tự thân, tiếp đến quán tưởng КШ mở mắt 
ra, nhìn thấy Phật và Hồ Tát đứng chật hư không, thủy 
điểu, thụ lám và tiếng của chư Phật phát ra tự nhiên diễn. 
thuyết diệu pháp, tương hợp với kinh điển do đức Phật 
thuyết giảng. Nếu sau khi xuất định, đối với cảnh gidi này 
vån nhớ được khỏng mất gọi là thấy được thế giới Cực Lạc 
của A Di Đà Phật. Đó được gọi là Phổ quán tướng và cũng 
chính là quán thứ 12 trong kinh Tháp Lục quán, chính là 
quán pháp viên mãn quán tưởng thế giới Cực Lạc của A Di 
Đà Phật, 


VŨ TRỤ CỦA HOA SEN 


Vũ trụ quan của Phật giáo có mối quan hệ mật thiết với 
hoa sen “Liên Hoa Tạng Thể Giới Hải” trong Phật giáo có ý 
chỉ thế giới còng đức vô lượng quảng đại trang nghiêm ẩn 
chứa trong hoa sen, tức là tất cả thế giới đều an trú trong Liền 
Hoa Thai Tạng. 

Thể giới của Phát Tỳ Lô Giá Na được thuật trong “Hoa 
Nghiêm kinh”, “Phạm Võng kính” con được gọi là Hoa Nghiêm 
Trang Nghiêm Thế Giới Hải, Liên Hoa Thai Tạng Thế Giới 
Hải. Gọi tắt là Hoa Tạng Thế Giới, hay Liên Tạng. 

Trong “Hoa Nghiêm kinh” viết, Liên Hoa Tạng Thể Giới 
do Tỳ Lê Giá Na Phật trải qua muôn ngàn công đức trang 
nghiềm của vò số Bà Tát hạnh mới thành tựu, tầng thấp nhất 
eó 10 lớp phong luân nhiều như số của ví trần (hạt bụi), bën 


trên 10 lớp vi trần số phong luân là Hương thủy hải, trong 
Hương thủy hải (biến nước thơm) có hoa sen lớn và thế giới ở 
trong đó chính là Liên Hoa Tạng Thế Giới. 


Còn trong “Phạm Võng kính” viết, thế giới này được cấu 
thành từ hoa sen lớn ngàn cánh (Thiên diệp đại liên hoa), mỗi 
hoa sen có bách ứe tu di, tứ thiên hạ, Nam Diêm Phù Đề. Lô 
Ха Na Phật ngồi trên đài sen, tự hóa thành cả ngàn Thích Ca 
Маи Ni Phật, ở Thiên điệp thế giới. Са ngàn Thích Ca lại hóa 
thành Thiên bách ức Rẻ Tát Thích Ca, mỗi vị thuyết pháp 
dưới gốc cày bề dë Quyển thượng của kinh này viết: 


“Lê Ха Na Phật (lược bó phần giữa) trú tại Liên Hoa Thai 
Tạng Thế Giới Hải, chung quanh đài sen có ngàn cánh, mỗi 
cánh là một thế giới, tức hằng ngàn thế giới, ta hóa thành 
ngàn Thích Ca, ở trong ngàn thế giới, sau đó quay về thế giới 
mỗi cánh sen, hóa ra trăm ức núi Tu Di, trăm ức mặt trời, 
mặt trăng, trăm ức tử thiên hạ, trăm ức Nam Diêm Phù Đà, 
trăm ức Bò Tát Thích Ca, ngồi dưới tram ức gốc сау bô dê, 
mỗi người thuyết Bô Dê tát đóa tâm địa mà các ngươi cần 
truy vấn”. 


Vũ trụ quan của Liên Hoa Tạng Thế Giới có thể chịu sự 
ảnh hưởng của Bà La Môn giáo Ấn Độ. Trong Bà La Môn cho 
rằng, thần Tỳ Thấp Nê (vishnon) hiện ra trong nước, từ trong 
rên mọc ra hoa sen, từ trong hoa sen ấy sinh ra Phạm Thiên 
(Bhrama) sáng tạo nên thế giới. 

Tịnh thỏ tông gọi thế giới báo thân của A Di Đa Phật là 
Liên Hoa Tạng Thế Giới. Còn Mật giáo coi Tỉnh thổ của pháp 
thân Đại Nhật Như Lai là Liên Hoa Tạng Thế Giới. 

Ngoại trừ “Hoa Nghiêm kinh" và “Phạm Võng kinh”, trong 
các sách như “Nhiếp Đại Thừa Luận” khi nói đến Tịnh thể của 
chư Phật kiến lập đều dua theo trèn hoa sen, chứ không hạn. 
định chỉ là trú xứ của Tỳ Lô Giá Na Như Lai 


„эё? 


Liên hoa tạng thế giới hải của “Hoa Nghiêm Kinh” 


Trong “Hoa Nghiêm kinh. Hoa Tạng Thế Giới phẩm” ghi, 
phẩm này do Phổ Hiền Bê Tát thuyết giảng tình cảnh của Ноа 
Tạng Thế Giới Hải của Tỳ Lô Giá Na Phật trang nghiêm 
thanh tịnh. 

“Hoa” là chỉ hoa sen; “Tạng” là chỉ nơi hàm chứa hạt của 
hoa sen. Bởi vì tất cả thế giới hạt giống của thế giới trong Hoa 
Tạng Thế Giới đều hàm chứa bên trong Đại Liên hoa (hoa sen 
lớn) và đều trú ở trên Đại Liên hoa, nên mới gọi thành “Hoa 
Tạng”. Hoa Tạng thế giới này được hình thành do sự nghiêm. 
tịnh của Tỳ Lô Giá Na Như Lai khi còn tu hạnh Bê Tát, thân 
cận đức Phật của thế giới hải nhiều như hạt bụi, tu trì đại 
nguyện của số lượng thế giới hải nhiều như vi trần (nhiều như 
bụi trần, ví dụ con số quá nhiễu). 

Hoa Tạng Thế Giới được chống đỡ bởi các phong luân 
(bánh xe gió) vừa lớn vừa nhiều, các phong luân này từng têng 
lớp xếp thành têng tầng mãi lên cao, phong luân ở trên cùng 
nhất gọi là phong luân “Thù thắng 
uy quang tạng”, phong luân này 
nâng lấy “Phổ quang Ma Ni trang 
nghiêm Hương thủy hải”. Trong 
Hương thủy hải có một đóa sen lớn 
tên gọi “Ching chủng quang minh 
nhụy hương tràng”, Hoa Tạng Thế 
Giới chính an trú trong đóa sen 
này, bốn phía xung quanh có Kim 
Cang Luân sơn vây bọc. 


Tướng trạng của phong luân 
nâng đỡ Hương thủy hải, trong 
biển của hoa sen, nếu như xét theo 
chúng sinh, là gió vọng tưởng nắm 
lấy Như Lai Tạng thức và biển Liên hoa tạng thế giới 


E 


pháp tánh, sinh ra vô số nhân 
quả, hàm nhiếp thế gian, xuất thế 
gian cũng như vị lai quả pháp. 
Còn nếu như xét theo cảnh giới 
của chư Phật, chính là dùng Đại 
Nguyện phong nâng đỡ Đại bi 
hải, sinh ra vô biên hạnh hoa, 
chúa tể vạn cảnh, trùng điệp vô 
ngại. Còn sinh khởi của Nguy 
hương tràng liên hoa, biểu thị từ Tranh An Lập 
trong сап bản trí khởi tập khí sai 
biệt, hành sai biệt hạnh 


của thế giới Hoa tạng 

Trong Hoa Tạng Thế Giới, có đại địa của trang nghiêm 
thanh tỉnh, còn сб Hương thủy hải của Phật Sát nhiều như vi 
trân không thể kể xiết, trong môi Hương thủy hải, lại có 
Hương thủy hà của Tứ thiên hạ nhiều như hạt vi trần xoay 
theo bên phải vây bọc Hương thủy hải; Đại địa, Hương thủy 
hải, Hương thủy hà đều được trang nghiêm bởi thanh tịnh 
công đức nhiều như số vi trần của thế giới hải, đồng thời hiển 
hiện cảnh giới của tất cả Hóa Phát với thần thông tự tại, hết 
thầy sự biến hóa đều rộng khắp, sở tu nguyện hạnh..., biểu thị 
cảnh tượng của thể tướng như thật vô sai biệt, một là tất cả, 
tất cả là một. 

Trong Ноа Tạng Thế Giới có số lượng Hương thủy hải nhiêu 
không thể xiết, không đếm được, mỗi Hương thủy hải đều có 
một chủng loại thế giới an trú, và trong mỗi chủng loại thế giới 
đều an trú số thế giới nhiều không kể xiết. Sự kết hợp của các 
biển thế giới này, giống như lưới hạt châu của Đế Thích Thiên, 
dùng một hạt châu lớn ở trưng tâm, lớp thứ hai các hạt châu 
xuyên lại với nhau vây lấy hạt châu lớn д giữa, сас hạt châu ở 
lớp thứ hai lại có mỗi hạt làm trung tâm, để các hạt châu ở lớp 
thứ ba xuyên lại với nhau vây quanh, cứ thế mà theo thứ tự mà 
kết hợp, hình thành nên dạng lưới đan mà nhìn vào từ lớp bốn 


2з 


phương tám hướng đều thấy 
ngang dọc kết lấy nhau, giữa các 
hạt châu đều có thể giao nhau và 
giữ chặt lẫn nhau. Kinh điển vì 
muốn hiểu rõ cảnh giới trang 
nghiêm này, coi Hương thủy hải ở 
giữa là chủ tụ, quảng đại phân 
biệt bày rõ tình hình tương nhiếp 
giữa các tàng trong biển Hoa 
Tạng Thế Giới, như vậy sẽ giúp 
ta càng thể hội được biển thế giới Sắp xếp hình trang các loại 

bất khả trí nghị. thế giới chung quanh mười 

Hương thủy hải ở giữa tên phương thế giới 
gọi là Vô biên diệu hoa hương 
thủy hải, chúng loại ở thế giới đó tên là: Phổ chiếu thập 
phương xí nhiên bảo quang minh thế giới chủng, xung quanh 
thế giới này được vây bọc bởi 10 Hương thủy hải. Mỗi Hương 
thủy hải nhất định phối với một chủng loại thế giới, trong 
thế giới chủng đó bao hàm 20 lớp thế giới. Oho nên 10 
Hương thủy hải, mỗi cái lại có số Hương thủy hải với số Phật 
Sát nhiều như vi trần không thể kể xiết. Số lượng Hương 
thủy hải nhiều như vậy, št sẽ có thế giới chúng cũng nhiều 
như vậy, mà mỗi thế giới chủng lại có 90 lớp thế giới, nếu 
như viết thành công thức để biểu thị số lượng của thế giới, 
sẽ là: 

10 Hương thủy hải x 20 lớp thế giới x số Hương thủy hai 
nhiều như vi trần không thể kể xiết x 20 lớp thế giới, và 
những cảnh tượng như vậy đều vây xung quanh Hương thủy 
hải ở giữa {Vô biên diệu hoa Hương thủy hải). Bản thân Hương 
thủy hải ở giữa lại có 20 lớp thế giới vây quanh. Trùng trùng 
thế giới, trùng trùng Phật thổ dan xen lẫn nhau và giữa đó 
chiếu nhiếp hàm chứa lẫn nhau vẻ sự thanh tịnh điệu nghiêm, 
vô lượng quang minh. 


7 


Tất cả cảnh giới trang nghiêm của Hoa Tạng Thế Giới, đều 
có thể thị hiện cảnh giới eba chư Phật; nhân quả, hạnh nghiệp 
sú hành của chúng sinh ba đời cùng tổng hiện trong đó; nhu 
trăm ngàn tấm gương sáng đều có bốn mật, trước sau chiếu soi 
hình ảnh lẫn nhau. Cho nên từ đạo lý của nhất thiết pháp 
không mà có “Nhất niệm hiện tam thế, thập phương thế giới 
đều hiện ra trong chớp mắt”... các cảnh giới về ngại. 


Liên hoa thai tạng thế giới cũz “Phạm Vóng Kinh” 


Liên Hoa Thai Tạng thế giới của “Phạm Vòng kinh" có cấu 
tạo khác với “Hoa Nghiêm trang nghiêm thế giới" của “Hoa 
Nghiêm kinh”. Trong bài kệ ở quyển hạ của “Phạm Võng 
kinh” viết: “Ngã kim Là Xá Na: phương toa liên hoa đài; châu 
táp thiên hoa thượng; phục hiên thiên Thích Ca; nhất họa 
bách ức quốc; nhất quốc nhất Thích Ca, các tọa Bỏ Đề thọ, 
nhất thời thành Phật đạo; Như thị thiên bách ức; Lô Xá Na 
bán thân; thiên bách ức Thích Ca: các tiếp vi trần chúng; cầu 
lai chí ngã sở; thính ngā tụng Phát giới” 


(Nay Lô Xá Na ta; ngồi trên đài sen báu; chung quanh có 
ngàn hoa; lại hiện ngàn Thích Ca; mỗi hoa trăm triệu nước; 
mỗi nước một Thích Ca; ngôi dusi côi Bá Đề; đồng thời thành 
Phật đạo; như là trăm ngàn ức; bản thân Lô Xá Na; trăm 
ngàn ức Thích Са; ch: chúng sinh vô số; dèu đến nơi ta ở; 
nghe ta tụng Phật giới). 


Quyền thượng kinh này viết thêm: “Lúc bấy giờ Thich Ca 
Màu Ni Phật ở Ma Tây Thủ La Thiên Vương cung của cảnh giới 
đệ tú thiền, tiếp đại chúng thế giới này, trở về trong Liên hoa 
Thai Tạng thế giới bách vạn ức tử Kim Cang quang minh cung, 
gap Lô Xá Na Phật ngồi trên tòa sen báu trăm vạn ức cánh véi 
hào quang rực rỡ. Lúc ấy, Lô Xá Na Phật nói với các đại chúng: 
Ta đã tu hành tâm địa trải cả trăm А tăng kỳ kiếp, vì nhàn 
duyên mà hóa thành phàm phu, chứng chánh đẳng chánh giác, 


1⁄3 


hiệu là Lô Xá Na, trú tại 
Liên Hoa Thai Tạng thế 
giới hải. Đài hoa này chung 
quanh có ngàn cánh, mỗi 
cánh một thế giới, thành ra 
ca ngàn thế giới. 

Ta hóa thành ngàn 
Thích Ca, ở trong ngàn thế 
giới. Mỗi cánh hoa có một 
Thích Ca, lại có cả trăm ức 
nủi Tu Di, trăm ức mặt trời, 
mặt trang, trăm ức Tứ 
thiên hạ; trăm ức Nam 
Diêm Phù Đề; trăm ức Bô 
Tát Thích Ca, người ngôi 
dưới trăm ức cây Bồ Đề, 
mỗi người đều thuyết về 
tâm địa Bê Dê tát đóa mà 
các ngươi hỏi. Chín trăm chín mươi chín Thích Ca còn lại, mỗi 
người cũng hiện trăm ngàn ức Thích Ca như vậy. Đức Phật 
trên mỗi cánh sen là hóa thân của ta, trăm ngàn ức Thích Ca 
là hóa thân của một ngàn Thích Ca. Ta chính là gốc cội tên 
là Lô Xá Na Phật”. 

Đại Liên Hoa trong kinh nói đến có một ngàn cánh hoa, mỗi 
cánh hoa chính là một Đại Thiên thế giới, có trăm ức núi Tu Di 
cho đến trăm ức Diêm Phù Рё. Trên đài hoa sen có Phật Lô Ха 
Na ngồi kiết già, trên ngàn cánh hoa, mỗi cánh có một vị Đại 
Thích Ca, dưới trăm ức cây Bề Đề mỗi cây đều có một vị Вб Tát 
Thích Ca, thuyết giảng pháp môn Bê Đề tát đoá tâm địa. Các 
vị Phật Thích Ca trên ngàn cánh sen là hóa thần của Lô Xá Na 
Phật, còn trăm ức Bê Tát Thích Са cũng là hóa thân của Đại 
Thích Ca. Tức là bao hàm một ngàn Đại Thiên thế giới, còn 
Liên Hoa Tạng thế giới là trú xứ của Lô Xá Na Phật. Trong đó 


Lô Xá Na Phật (động đá Long Môn) 


16 е. 


hóa thân của Lô Xá Na Phật là ngàn vị Đại Thích Ca, hóa thân 
của Đại Thích Ca an trú nơi trăm ức Bê Tát Thích Ca. 


HOA SEN TRONG MẬT GIÁO 


Mật pháp, cũng thường dùng hoa sen để ví với tâm yếu 
thám thâm. Hai đại bộ là Kim Cang giới và Thai Tạng giới 
trong Mạn Đà La của Mật giáo. Trong đó Thai Tạng giới dùng 
chính hoa sen làm tượng trưng. 

Thai Tạng là ví dụ cho Ý thức bị bào thai của chủng tử che 
giấu, сб đầy đủ сас сап, không lâu sau sẽ sinh ra và phát triển, 
học tập các loại tài nghệ, để sau đó thi hành sự nghiệp. Dùng 
điều này để ví dụ trong thể tánh chúng sinh vốn có đây đủ vë 
Phật tánh, do phát tâm học tập Đại bi vạn hạnh hiện rõ tâm 
thanh tịnh vốn có. Sau này dùng các loại phương tiện Đại bi, 
tự lợi tự tha, viên mãn cứu cánh, cho nên cũng được gọi là “Đại 
Bi Thai Tạng sinh”. 

Tya như hạt giống của hoa 
sen nằm trong lớp vỏ cứng, 
thể tánh của cành thân hoa lá 
vốn đã đây đủ sẵn, chủng tử 
nằm trong lớp vỏ cứng của 
hoa sen nảy mầm, lớn lên, 
đến khi sinh khởi nụ hoa, đài 
sen, đã nẩy vững trong cánh 
sen, không bị các hoàn cảnh 
bên ngoài như gió, sương làm 
tổn hại, các nhụy của hình 
sắc thanh tịnh ngày đêm sinh 
trưởng phồn vinh, cũng giống Mật giáo dùng hoa sen tượng trưng 
như Đại bi Thai Tạng. Phật tính chúng sinh. 


Đệ nhất viện Trung đài cúa Mạn Đà La Thai Tạng giới, 
cũng lấy hoa sen tám cánh làm hình dang, gọi là Bát điệp 
Trung đài. Đại Nhật Như Lai an tọa trong đó, tám cánh hoa 
ở bën phía phân biệt phối hợp với bốn vị Phật Bảo Bình, Khai 
Phù Hoa Vương, Võ Lượng Thọ, Thiện Сё Lôi Âm và bến vị 
Bỏ Tát Phố Hiên, Văn Thù, Quan Âm, Di Гас, kết hợp thành 
cửu Tôn, 

Trong Mật pháp, hành giá dùng trái tim mình, quản tưởng 
thành hoa sen tám cánh, trong đó thị hiện cửu Tôn của Trung 
đài Bát Diệp viện trong Thai Tạng giới. Bởi vì tim (tâm) là 
căn bản để thành để thành tựu quả vị Phật của hết thảy 
chúng sinh, nhưng vì đo chưa khai mở dược nên bị trói buộc 
của các loại phiên não, không thể liêu ngộ tự tâm vốn day đủ 
Như Lai Phật trí, vì thế trước tiên quán tưởng tâm, thành hoa. 
sen tám cánh, khiến các nhụy nở ra đầy đủ. Cách quán tưởng 
này một là có thể giúp cho chúng ta quán chiếu tâm của bản 
thân, cũng như hoa sen nở ma mở ra tâm địa; hai là tượng 
trưng bản thân vốn đây đủ vô lượng pháp món. 


Tâm hoa sen cửa Trung Bài Bát Diệp Viện 


Trung đài Bát Diệp viện là tống thể của Mạn Đà La Thai 
Tạng, cũng là trung tâm Mạn Đà La của Thai Tạng giới, có vị 
trí ó trung ương Thập nhị đại viện trong Thai Tạng. 

Trung đài Bát Diệp viện, dùng tám cánh hoa sen xòe nở 
làm dè hình tượng trưng cơ bản, hoa sen tám cánh được ví là 
tâm liên, đại biểu cho tâm của chúng sinh, trong Phật giáo 
gọi là “Nhục đoàn tảm”, với hình tượng cụ thể của trái tim, 
đại biểu tám chúng sinh, đại biểu cho Phật tính mà chúng 
sinh vốn бду đủ; chính vì Như Lai Tang như Hiển giáo 
thường dé cập. 

Tâm liên tám cánh, trong "Đại Nhật kinh — Cụ Duyên 
phẩm” mô tả rất rõ: 


= 
iE © 


Nội tâm diệu Bạch Liên, 


Thai Tạng chính quân đẳng. 


Tang trung tạo nhất thiết, 
Bi sinh Mạn Đà La. 


Tạm dịch: 


Sen trắng mầu nhiệm trong tâm, 
Là bình đẳng ngay chính của Thai Tạng, 
Tạng đó tạo dựng nên hết thầy, 


Từ bi sinh ra Mạn Đà La. 


Quyển thứ 5 “Đại Nhật Kinh Sê” giải thích: “Nội tâm điệu 
Bạch Liên” có nghĩa chỉ đó là barn tâm của chúng sinh, lấy 
điệu pháp Phần Đà Lợi hoa làm tiêu chí bí mật, đài hoa пау 
có tám cánh, viên mãn đầy đặn như hình dáng đang nở. Đài 
sen tượng trưng cho thật tướng tự nhiên trí huệ, lá sen tức 
phuong tiện đại bi, do đó ding tâm liên tám cánh đại biểu cho 
bản thể của Đại bi Mạn Đà La, cũng chính là thanh tịnh bê 


аё tâm vốn đây đủ được biểu 
thị bằng Bạch Liên hoa (hoa 
sen trắng) 

Trong “Hiện đồ Mạn Pa 
La”,dùng sự triển hiện của hoa 
sen màu đỏ Đại biểu cho tâm 
chúng sinh, do buồng tìm là 
nơi cung cấp máu, nên có màu 
đồ, màu đỏ cũng là màu sắc 
đại biểu cho Đại Bi, vì thế hoa 
sen màu 48 tương ứng với Đại 
Bi Thai Tạng giới; ngoài ra, 
quan sát tim của chúng sinh 
tức tám cánh của hoa sen nở 


Trung đài nát diệp viên 


Mạn Bà La 


— 


ra viên mãn nên hoa sen biểu hiện của Đại bi Thai Tạng giới 
màu đồ. 

Trung dai Bát Diệp viện lấy Đại Nhật Như Lal trên đài 
hoa sen làm trung tâm, cùng với tứ phương tứ ngung (bốn 
phía, bốn góc) trên tám cánh hoa sen là Đông phương Bảo 
Tràng Như Lai, Nam phuong Khai Phu Hoa Vương Như Lai, 
Tay phương Vô Lượng Thọ Như Lai, Bắc phương Thiên Cổ Lôi 
Âm Như Lai, Đông Nam Phổ Hiển Bê Tát, Tây Nam Văn Thù 
Bê Tát, Tây Bắc Quán Tự Tại Bỏ Tát, Đông Bắc Di Гас Bô 
Tat, hợp thành cửu Tôn (chín tha tôn quý) 

Cửu Tên của Trung đài Bát Diệp viện, phân biệt đối ứng 
với 9 thức của chúng sinh, chuyển thức thành trí, đưa 9 thức 
này trở thành Như Lai ngũ trí mà chúng sinh vốn có đẩy đủ. 
рау аёо là Pháp Giới Thể Tính do Đại Nhật Như Lai hiển 
hiện. 

1. Đại Nhật Như Lai: thị hiện làm Pháp Giới Thể Tính 
trí, chuyển thức thứ 9 là Như Lai Tạng thức để thành tựu viên 
mãn Phật iri. Pháp Giới Thể Tính trí cũng là tổng thể của bốn 
Phật trí huệ khác, đại biểu cho viên mãn cứu cánh vô thượng 
Phật trí, còn bên loại Phật trí kia thì do bốn phương Phát 
khác nhau thị hiện khai triển. 

2. Bảo Tràng Như Lai: Thị hiên làm Đại Viên Cảnh giới, 
là chuyển ý thức thứ 8 A Lại Gia thức thành tựu của Phật trí. 
Cũng giống như tấm kính tròn lớn viên mãn thanh tịnh có thế 
nhiếp thụ hết mọi hình tượng pháp giới, chiếu hiện như thật, 
thông đạt hết thầy thật tướng 

3. Khai Phu Hoa Vương Như Lai: Thị hiện Bình Ding 
Tinh trí, là chuyển thức thứ 7 Mat Na thức thành Phật trí. Có 
thể diệt trừ hết thảy tâm phân biệt ta, người cũng như hết 
һау tâm phân biệt của thế gian, thể hiện Nhất thiết bình 
đẳng vô biệt của Phật trí thậm thâm, nên gọi là Bình Đẳng 
Tính trí. 


Tổ Xe 


4. Vò Lượng Thọ Như Lai; Thị hiện Diệu Quan Sát tri, 
chuyển thức thứ 6 thành Phật trí. Có thể liễu ngộ hoàn toàn như 
thật hết thầy vi điệu duyên khởi thế gian, thẻ hiện hết thảy căn 
khí của chứng sinh, ban cho giáo pháp tự tại tối vi diệu cứu cánh. 

5. Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai: Thị hiện Thành Só Tác 
trí, chuyển tiên ngũ thức Nhãn, Nhĩ, Ty, Thiệt, Thân thành 
Phật trí. Có thể cứu cánh thực tiền hết ау trí huệ Như Lai 
điệu đức, là vô thượng Phật trí сб thể thành biện cứu độ hết 
thầy chúng sinh 

6. Phổ Hiên Bồ Tát: đại biểu cho Thanh Tịnh Bê Đề tâm: 
Là diệu nhân của Đại n Cảnh trí, nên ở góc Đông Nam của 
Trung đài Bát Diệp viện, đối ứng với Bảo Tràng Như Lai, 
nhần vị điệu hạnh của Bảo Tràng Như Lai. 

7. Văn Thù Bồ Tái: Đại biểu cho Đệ Nhất Nghĩa Khóng 
của Trí Huệ vi diệu: Có thể đoạn trừ sự chấp trước của bốn 
loại phiền não sai biệt si, kiến, mạo, ái của thức thứ 7 Mạt 
Na thức, là diệu nhân eda Bình Đảng Tính trí. Vì thế ở góc 
Tây Nam сда Trung đài Bái Diệp viện, đối ứng với Khai Phu 
Hoa Vương Như Lại, thị hiện nhân vị diệu hạnh của Khai Phu 
Hoa Vương Như Lai. 


8, Quán Tự Tại Bô Tát дау dú Liên Hoa Tam muội: 
dùng dêng thể đại bi, quan sát căn cơ chúng sinh, tùy nghi 
giải thoát phiền não của họ, là điện nhân của Diệu Quan Sát 
trí. Vì thế, thị hiện ở góc Tây Bắc của Trung đài Bát Diệp 
viện, đổi ứng với Vê Lượng Thọ Như Lai, đại biểu cho nhân 
địa diệu hạnh của Vô Lượng Thọ Như Lai. 

9. Di Lặc Bồ Tát: dày đủ Đại Bi Tam muội: có thể tùy 
thuận nguyện vọng mong câu của chúng sinh ban cho h? lạc, 
là diệu nhân của Thiên Cô Lôi Âm Như Lai. Do đó, ở góc Đông 
Bác của Trung đài Bát Diệp viện, đối ứng với Thiên Cổ Lôi 
Âm Như Lai, đại biểu cho nhân địa điệu hạnh của Thiên Cổ 
Lôi Âm Như Lai. 


„лён 


Liên hoa bộ viện 


Liên Hoa bộ viện vị trí ở phương Bic của Trung đài Bát 
Diệp viện trong Mạn Đà La Thai Tạng giới. 

Liên Ноа bộ là một trong ba bà của Thai Tạng Mật giáo, 
còn được gọi là Quan Am bô, Pháp bô. Bộ này đại biểu cho Lý 
đức của Bê Đề Tam Thanh Tịnh mà chúng sinh vến еб diy dú, 
biểu thị cho diệu đức Như Lai Đại Bi Tam Muĝi, hoặc Diệu 
Quan Sát trí trong Như Lai ngũ Trí 

Đó là do bởi chúng sinh vên đầy đủ tâm của tự tánh thanh 
tịnh, mặc dù hưu chuyển trong bùn nha sinh tử của lục đạo, tứ 
sinh, mê vọng thế gi nhưng Tịnh Bå Dê Tâm vốn đây đủ. 
vẫn là bất nhiễm bất cấu, nhu hoa sen, dà mọc từ bùn do mà 
không nhiễm, nên gọi là Liên Hoa bộ viện. 

Quyển 5 của “Dai Nhật Kinh Sé” viết: “Phía bên phải là 
Như Lai Đại Ві Tam muôi, có thể nảy nở muôn điều thiện, nèn 
tên gọi là “Liên Hoa bộ”. Do bởi đại biểu cho việc bôi duang 
thiện can của hêt ау chúng sinh nên thuộc bộ tóc Như Lai 
Đại Bi Tam muội môn. 


“Thông thường, trong Liên Hoa bộ viện có chủ Tôn gồm 21 
Tôn, quyến thuộc 16 vị Tôn, tổng cộng 37 vị Tôn, 


Thú ấn cá liên quan đến hoa sen 


Trong thủ ấn cơ bản của Mật giáo, có dạng gọi là Liên Hoa 
hợp chưởng (dạng kết tay thành hình hoa sen). 

“Thủ ấn Mật giáo dù rất nhiễu, nhưng thông thường dùng 
12 loại hợp chưởng và 4 loại quyên làm ấn cơ bản. 

Trong cáo loại ân cơ bản, “Vị Phu Liên Hoa hợp chuông” 
chấp hai tay lại, đầu các ngón tay tiếp xúc nhau, lòng bàn 
tay hở ra, cong bàn tay lại dể lòng bàn tay rỗng, mu ban tay 
nhỏ lên. 


s4. 


1. Kiên thập hợp chường, 2. Hư lâm hop phường 3. Vi phu liên hợp chường. 


4 Sở cát lên họp thườg 5 Hiển lộ hgp cường 6. Tả thủy hợp chường 


s 


9. Phan hôi 18 lương 
rước hop cang 


фо 


TÔ. Trụ chỉ hợp ehuing 11. Phúc thủ hưởng hạ 12. Phúc thủ hợp chường 
hợp chưởng 


7. Quy mênh hp chưöng 8. Phản wa hợp chướng 


Thủ ẩn со bán Mật giáo (J) Thập nhị hợp chuông 


A 


“Sa Cát Liên hợp chưởng” hai ngón cái và hai ngón út tiếp 
xúc nhau, sáu ngón khác rời ra, ấn này còn được сб tèn “Bát 
Diệp ấn”. 

Bên loại quyển cơ bán của Mật giáo gồm: “Liên Hoa 
quyên”, “Kim Cang quyền”, “Ngoại Phược quyên”, “Nội Phược 
quyên”. 

Liên Hoa quyền tức nắm nhẹ các ngón tay lại, ngón cái đặt 
phía ngoài. 

Liên Hoa quyển còn được gọi là Thai Tạng quyền, gọi tất 
Thai quyển, Như Lai quyền, là quyền ấn thường gặp trong 
Thai Tạng giới Mạn Bà La. Cách kết quyền ấn này, giống 
cách nấm thành nấm đấm bình thường, tức năm ngón tay 
nắm lại tự nhiên thành quyền, nhưng ngón cái dựng thẳng ở 
phía ngoài ngón trỏ, dùng biểu trưng Lý tháp của Ngũ đại 


pháp tính. 


1, Liên Hoa quyền 2- Kim Cang quyển 
(Thai quyền) 
3. Ngoại phược quyến 4- Nội phược quyền 


Thủ ăn co bản Mật giáo (10) — bến loại quyến 


tư 


Tam muội gia ấn Liên Hoa bộ thuộc về Tam muội gia ấn 
trong Hộ thân pháp Liên Hoa bộ. Hai tay kết thành Bát Diệp, 
miệng tụng đọc chữ “Án (Om, Qui Mệnh) Phả Na Mạc Nạp Ва 
Phoc Dã (padmodbhavàya, Liên hoa phát sinh) Sa Phọc Hạ 
(Svàhà, thành tựu)", quán tưởng Quán Tu Tại Bò Tát và Liên 
Ha bộ chư Tân, gia trì cho hành giả, đạt được Ngữ nghiệp 
thanh tinh và biện tài vô ngại. 

Trong Thập bát đạo pháp của Mật giáo cơ bản Hạnh pháp, 
phối hợp với 18 ấn khế. 

Pháp cúng đường của 18 ấn khê, có ấn khê được gọi là 
“Hiến Liên Ноа Тоа ấn”, hay còn gọi “Hoa Tọa ấn”, chắp hờ 
hai tay lại, ngón vô danh, ngón giữa, ngón trổ của hai bàn tay 
duôi ra tự nhiên và cong lại, tạo thành dáng hoa sen bé nở. 
Chân ngôn là “An Già Ma Sa Phọc Hạ” eó nghĩa “Qui mệnh 
liên hoa thành tựu”. Trong kinh viết nấu hành giả kết ấn này, 
miệng niệm chân ngôn, có thể chứng được Bồ Tát thập vị, 
được ngồi trên Kim Cang tọa. 


Bán Liên Hoa ấn gọi tắt Bán Liên ấn, là một nửa của ấn 
Liên Hoa hợp chưởng, vấn 1а Phạm Thiên ấn trong “Thận Nhị 
Thiên Qui giảng thuyết, thường quen được gọi “Bán Liên Hoa 
ấn”, ấn tướng tay phải nắm thành quyền, đặt bên hông phải, 
các ngón tay trái sát vào nhau và hơi cong lại, đưa hơi cao hơn 
vai. Hoặc tay phải nắm quyển đặt ở hông, ngón cái và ngón 
võ danh tay trái xoắn lại với nhau, nhu đang sap hái hoa. 


Liên Ноа bệ — một trong Ngũ bó của Mát giáo Kim Cang 
giới, cũng có ấn khế gọi là “Liên Hoa Ngũ Cổ ấn”, hay gọi 
tất “Liên Hoa Chữ ấn”, “Nhị Trùng Ngũ Cổ ẩn", “Ngũ Cổ 
Trùng Chữ ấn", “Phổ Đà Lạc Sơn ấn”, “Phổ Đà Lạc Sơn Cửu 
Phong ấn”, “Cửu Phẩm Tịnh Thổ ấn”, được coi là ấn cơ bản 
của bộ Tâm. 


Ấn tướng: hai tay Liên Hoa hợp chưởng, đâu hai ngón {гб 
và hai ngón vô danh gieo nhau, hai ngón cái và hai ngón út 


AE 


Ё 


Hoa sen Lô Hội 


tách rời ra. Trong “Thiền Thủ Qui” gọi ấn này là “Thiên Thủ 
Căn Bản ấn”, ăn mẫu là Kim Cang hợp chưởng, mu bàn tay hơi 
cong, để hai lòng bàn tay rời nhau, hai ngón giữa tách rời nhau 
như hai cánh sen, cùng hai ngán cái và hai ngón út hợp thành 
ngũ cổ (năm phần, năm lớp), hai ngón trỏ và hai ngón vô danh 
gèm tứ cổ, nên gọi là Nhị trùng Ngũ cổ ấn (ấn năm phan hai 
19р) hay còn gọi là Ngũ сб chữ ấn (ấn hình cái сһау năm phàn) 

Nhị trùng Ngũ cổ ấn đại biểu cho năm vị Phật д hai bộ 
Kim Cang và Thai Tạng, năm vị Phật đây là căn bản của chu 
Tôn, nên ấn này còn là tổng ấn của chư Tôn ở hai bộ. Ấn này 
hai ngón giữa đứng dựa vào nhau, đại biểu cho ý minh hợp 
giữa Lý và Trí của Đại Nhật Như Lai ở hai bộ. Và cũng do ấn 
này có hai ngón giữa và 8 ngón còn lại hợp thành hình Cứu 
phong, nën được gọi là Cửu phong ấn (ấn chín ngọn núi), Phổ 
Đà Lạc sơn ấn. 


Liên hoa và hó ma hóa cúng 


Hộ Ma pháp Mật giáo, là một pháp tu có thể nhanh chóng 
được sự hộ trì của bån Tòn, khiến cho sở cầu được mãn nguyện. 

Hộ Ma thoma) ý nghĩa là em vật cúng bỏ vào trong lửa súng 
dường, nguồn gốc có từ nghi thức cúng dường Hóa thần (thần 
lửa) Bà La Môn giáo, thông thường được gọi tắt Hỏa cúng. 

Phât giáo đem nghỉ thức này kết nạp vào tên giáo mình 
rôi thâm chuyển hóa thăng hoa, trở thành pháp tu quan trọng 
Mật giáo. Quyển 20 “Đại Nhật Kính só" viết: “Hộ Ma dùng lửa. 
của Trí Huệ dêt cháy củi gỗ phiên não, khiến cho hết sạch 
không dư sót. 

Hộ Ma của Mật giáo, có thë chia làm nám loại pháp: Tua 
Điệt, Tăng Ích, Hàng Phục, Câu Triệu, Kính Ái, hình dang lò 
lửa cũng dùng khác nhau. Lò lửa Hộ Ma (Phan danh Kunda) 
còn gọi là Quân Đà, dịch nghĩa là lò lửa hoặc lò Hộ Ma, tức lò 
lửa dùng trong pháp Hộ Ma của Mật pháp. 


AFIL 


Vẻ hình đáng lò Hộ Ma, lò Hộ Ma của Kính Ái pháp có 
hình hoa sen. “Kim Cang Đỉnh Du Già Hệ Ma Nghi Qui” viết: 
“Nay ta thuyết Quan Đà, tương ứng với Du Già. Lò Tức Diệt 
tròn thẳng, nên làm như vậy. Tăng Ích hình vuông, lò tam 
giác của Hàng Phục, Kim Cang hình Quân Đà, tốt nhất cho 
Câu Triệu, thường có hình hoa sen, tương ứng với Kính Ái”. 

(Ngã kim thuyết Quân Bà, Y Du Già tương ưng; Tức Diệt 
Lư chính viện, ưng đương như thị tác. Tăng Ích ứng chính 
phương, tam giác tác Hàng Phục; Kim Gang hình Quán, Đà, 
Câu Triệu уі tối tháng, Trường tác Liên Hoa hình, Kính Ái vi 
tương ứng). 

Nghĩa: ta nay giảng thuyết về Quân Đà (lò Hộ Ma), tương 
ứng với Du Già, lò Hộ Ma của pháp Tức Diệt hình tròn, của 
pháp Tăng Ích hình vuông, còn hình tam giác là của pháp 
Hàng Phục; lò Quản Đà hình kim cương, dành cho pháp Câu. 
Triệu là tốt nhất, pháp Kính Ái thì nên thường làm lò hình 
hoa sen) 


Kinh Ái pháp (Phan danh va'sìkarana, Tạng danh dhan-du 
byed —pa) dịch âm là Phạt Thi Già La Na. Trong Mật giáo, là 
pháp tu để cầu được sự yêu kính của mọi người, nên gọi là tên 
Kinh Ái pháp, hay còn gọi Khánh Ái pháp, Ái Kính pháp. 
Trong Tạng Mật, gọi pháp này là “Hoài pháp" hoặc “Hoài Ái 
pháp”. bí pháp để cầu khẩn sự hòa hợp thân ái. 

Kính Ái pháp là pháp Hộ Ma tu tập để cầu được sự che chở 
của Phật, Bô Tát cùng các thánh chúng, hoặc muốn được sự 
yêu kính của mọi người. Bí pháp пау không những сб được sự 
ưa thích, yêu kính của mọi người ở thế gian, mà còn có thể 
khiến hành giả tích tụ phúc đức tư lương trên Bê Dà đạo, dùng 
việc được mọi người yêu kính để thành tựu đại Hạnh Bỏ Tat, 

Kính Ái pháp thuộc về Liên Hoa bộ Tam muĝi, nên đàn 
của pháp Hó Ma dùng đàn hình hoa sen,dùng chư Tòn của 
Liên Hoa bộ làm bản Tòn. Sách “Bí Tạng Ký” viết: “Khánh Ái 


rể 


pháp nên bắt đầu làm từ nda khuya, pháp dua theo bốn loại 
đàn pháp, hành giả hướng về phía tây ngồi, hai chân đặt song 
song nhau, quán tưởng thân mình đây kháp pháp giới, trå 
thành hoa sen 8 cánh màu đỏ”. 

Ngoài ra, hoa sen cũng là vật cầm trong tay thường thấy 
ở chư Tèn Khánh Ái pháp, nhất là hoa sen đỏ. 

Hai tay trái của Chuẩn Đề Bê Tát cấm hoa sen đồ nở rộ, 
biểu thị màu sắc của khá ái lạc thọ; Thiên Thủ Quan Am cũng 
có Hêng Liên thú, có thể nhiếp thọ chúng sinh sinh về Thiên 
cung; Như Ý Luân Quan Âm thường ngồi trên tòa sen dó . 

Trong “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại BA Tát Bí Mật 
Pháp kinh”, “Đại Bi Tâm Đà La Ni kinh” đều chép, 40 tay của 
Thiên Thủ Quan Âm tùy theo can cơ của chúng sinh, tương 
ung với năm loại pháp Như Lai Ngũ bộ, có thể thỏa mãn hết 
thầy nguyện vọng, trong đó thuộc về Khánh Ái pháp сб Hồng 
Liên Hoa thủ (tay ấn hoa sen đỏ). 


واچ 


(hướng T 


) foa sen là vật cắm trong (гу thường thấy ở Phật, Bê 
Tát, tượng trưng cho thanh tịnh, vô nhiễm, từ bi. 

Ноа sen Phật, Bê Tát cầm trong tay, theo màu sắc, có thể 
chia làm ba loại hoa sen dô, hoa sen trắng và hoa sen xanh. 
Từ xưa ở Ấn Độ, hoa sen dó thường được xem là hoa sen can 
quý nhất trong các loại thực vật thủy sinh. Trong Phật điển, 
hoa sen đỏ thường được coi là một trong thất bảo. cùng Câu 
Vật Đầu hoa, Ưu Bát La hoa, Phản Đà Lgi hoa được cử làm tứ 
hoa (bốn loại hoa), thường được làm bảo tọa cho Phật, Bỏ Tát, 
hoặc làm vật Bô Tát càm trong tay. Tính khiết tịnh của hoa 
sen trắng càng thường xuyên được đùng để ví với pháp tính 
thanh tịnh không bị sự phiên não nhiễm à. 

Trong các loại Thụy Liên, màu xanh là hoa sen nổi tiếng 
nhất, các kinh điển, dung cánh hoa sen xanh hình dung sự vi 
điệu của mắt Phật, va cũng dùng hoa này ví với sự thơm sạch. 
của hơi thở, 

Nêu dùng sự khai (nở), hợp (khép) của hoa sen để phần. 
biệt, hoa sen Phật, Bò Tát cảm trong tay có thể chia làm mấy 
loại trạng thái sau, tượng trưng cho ý nga khác nhau: 


s0 e 


Logi thi? nhất, vi khai phu liên hoa: (hoa sen chưa nở): tức 
hoa sen còn nụ. được dung ví với Bồ Đề tâm của chúng sinh 
còn ấn dấu chưa khai må. 

Loại thứ hai, sơ cát liên hoa: tức trạng thái hoa sen mới 
hé rû, ví như chúng sinh dù mới phát Bá Рё tâm, nhưng nhất 
định có thể tu tập thiện hạnh, viên chứng quả Bỏ Dé. 

Loại tt ba, khai phu liên hoa: khi hoa sen nở, hoa và quả 
đây đủ, đại biểu hành giả chứng ngộ quả đức, đây dú trí huệ, 
phúe đức, trang nghiêm. 

Dưới đây sẽ giới thiệu chư Tên dùng boa sen làm vật 
cûm tay. 


QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT 


Trong chư tôn dùng hoa sen làm vật cẩm tay, có thë nói 
chư tôn Quan Âm là phổ biến nhất. 
Quan Thế Âm BÀ Tát là vị Bà 
Tát được tôn thờ nhất trong Phật 
giáo Đại thừa, ngài đại biểu cho 
Đại Bi Bè Рё tâm của chư Phát, 
luôn luôn đùng Từ Bi quán chiếu 

bảo vệ hết thầy chúng sinh. 

Quan 'Thế Âm Bồ Tát dùng tir 
bi cứu tế nhất thiết chúng sinh 
làm bên nguyện, còn có tên khán 
Liên Hoa Thủ Bỏ Tát. Trong Đại 
thừa Phật giáo ngài là một vị Bò 
Tát vĩ đại hiển hiện đại bị, diệt 
trừ hết thảy khổ nạn cho các 
giới hữu tình. Ngài nghe tiếng Qran Thế Ат Bá Tát 
cứu khổ, không lúc nào ngừng cẩm hoa sen 


А 


саёми 


nghỉ; “Pháp Hoa kinh - Phổ Môn phẩm” viết: “Nèu có vô 
lượng bách thiên vạn ức chúng sinh chịu các khổ nạn, nghe 
được tên của Quan Thế Am Bồ Tát, nhất tâm gọi tên ngài 
Quan Thế Am Bê Tát lập tức thấu hiểu lời câu, sẽ được giái 
thoát” 

Quan Thế Am Bỏ Tát trong Mạn Đà La của Thai Tạng 
giới, hình tượng tay trái cam hoa sen đỏ, tay phải hơi xòe ra, 
nhu hình hoa sen, nấm lấy một cánh sen, như dang mở cánh 
hoa sen ra, tượng trưng cho sự khai mó Bà Đề tàm của chúng 
sinh. Về hình tướng thân ngài màu tráng tươi, đầu đội mảo 
báu, trên cá Võ Lượng Thọ Như Lai. 


ĐẠI THẾ CHÍ BÔ TÁT 


Đại Thế Chí Bê Tát cùng với Quan Thế Âm Bỏ Tát, trong 
Tây phương tam Thánh, với hình tượng tam Thánh, tay ngài 
thường cảm đài sen, tiếp dẫn chúng sinh. Danh hiệu Đại Thế 
Chí Bỏ Tát có ý nghĩa là “Đắc 
Đại Thể”, “Đại Tinh Tấn”. Ngài 
dung hào quang trí tuệ phổ 
chiếu giúp hết Фау chúng sinh 
rời xa tam ác đạo, đạt được vô 
thượng đại lực thế. Ngoài ra, 
khi Đại Thế Chí Bả Tát hành 
Phát đạo, hết thầy mọi nơi thập 
phương thế giới chấn động. nên 
được gọi là “Đại Thế Chi”. 

Quyển 3 “Bi Hoa kinh” ghi, 
sau khi đức A Di Đà Phật nhập 
diêt, Quan Thế Âm Bồ Tát nối 
vào vị trí, trở thành Pháp Đại Thế Chí Bồ Tát 


E 


Vương; sau khi Quan Thế Âm Bê Tát nhập diệt, do bổ xứ thành 
Phật, danh hiệu Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai. 
Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong Quan Âm viện của hiện dó 
Thai Tạng giới Mạn Đà La, hình tượng toàn thân màu hồng 
đa thịt, tay trái cầm hoa sen nở, tay ngửa lòng bàn tay, các 
ngón cong xếp lại, đặt ở trước ngực, ngôi trên tòa hoa sen đỏ. 


THIÊN THỦ QUAN ÂM 


Thiên Thủ Quan Âm chỉ vị Quan Thế Âm Bë Tát có dú 
ngàn tay, ngàn mắt, lòng bàn tay của mỗi cánh tay đều có một 
mắt, chủ yếu tị hiện thành đấng chia lành cứu độ chúng sinh 
dưới địa ngục. 

Thiên Thủ Quan Âm là quả đức tôn liên hoa bộ, nên còn 
được tôn xưng là liên hoa vương (vua hoa sen) 

“Thiên quang nhãn quán tự tại Bê Tát bí mật pháp kinh” 
ghi , đại bi quán tự tại, đây đủ trăm ngàn tay, mắt có thể làm 
cha mẹ của thế gian, có thể ban 
cho chúng sinh được mãn nguyện, 
chữ “thiên” của Thiên Thủ Quan 
Âm, đại biểu cho nghĩa vô cùng, 
viên mãn, “thiên thủ” tượng 
trưng cho phương tiện Quan Thế 
Âm Bồ Tát dùng hóa độ chúng 
sinh vô lượng quảng đại, “thiên 
nhãn” tượng trưng trí tuệ viên 
mãn vô ngại, tùy vật hóa độ, 
quan sát căn cơ chúng sinh. 

Về nhân duyên Quan Thế Âm 
Bê Tát сб nghìn tay, nghìn tay Thiên thủ Quan Âm 
nghìn mắt, “đại Ы tâm đà la ni (Quan Âm ngàn tay) 


kinh” miêu thuật như sau: vào thời quá khứ cách dày vô lượng 
ức kiếp có thiên quang, vương tịnh trụ Như Lai ra đời, đo 
thương xót hết thầy chúng sinh, nên giáng thuyết quảng đại 
viên mãn vô ngại đại bi tam đà la ni, lúc bấy giò, Quan Thế 
Âm Bê Tát, 

Nghe bai chú này, liền từ sơ địa tiến thẳng lên cảnh giới 
của đệ bát địa Bỏ Tát, trong lòng hoan h$, vì thế phát tâm. 
thệ nguyên quảng đại sinh ra ngàn tay ngàn ngàn mắt dem 
lại lợi ích và an lạc cho hết thảy chúng sinh. 


Về truyền thuyết “ngàn tay” của Thiên Thú Quan Âm, theo 
kinh ghi chép “thiên thủ” biểu thị 40 cánh tay mỗi tay tế độ 
25 loại hữu tình chúng sinh tam giới, hợp lại thành thiên thủ 
thiên nhãn. 


Trong 40 loại vật cầm trong tay của Thiên Thủ Quan Am, 
hoa sen chiếm bốn loại, chia ra hoa sen trắng, hoa sen xanh, 
hoa sen tím và hoa sen đồ 


Kinh còn cho biết, tay cêm hoa sen trắng tu tập các loại 
công duc, tay cam hoa sen xanh thỏa mãn đẩy đủ tâm nguyện. 
câu vãng sinh thập phương Tịnh thể của hành giả, tay cûm 
hoa sen tím khiến hành giả gặp được hết thảy chư Phật thập 
phương, tay cảm hoa sen đồ thỏa mãn tâm nguyện của chúng 
sinh cầu sinh về car cõi trời. 


Tay cầm hoa sen tím (tử liên hoa thi) hóa hiện thành tit 
liên Quan Âm, là một là một trong 40 vị Quan Thế Âm Bô Tát 

Mat giáo. Theo ghi chép trong kinh điển Phật giáo, muốn. 
thấy chư Như Lai, thì nên thờ vị Quan Thế Âm Bề Tát 

Này làm bản tòn và tu tử liên pháp. Hình tượng của ngài 
tay phải cảm hoa sen tím, tay trái ngửa lên, đặt ở tim. Các 
hảo tướng khác tương đồng với “Dữ Nguyện Quán Tự Tại”. còn 
jehê ấn Liên hoa hợp chưởng như thể đang mở hoa ra 


s Ses 


TỲ CÂU CHI BỒ TÁT 


Có nghĩa “nếp nhãn trên 
trán”. Nguón gốc ngài là cả mặt 
càu chuyện lạ lùng. 

Kinh điển chép: có mật lần 
đức Phật trên pháp hội, eó rất 
nhiều vị Kim Cang thị hiện ra 
dung mạo khiến mọi người rất sợ 
hãi, gần như không có người nào 
có thể hàng phục. Lúc bấy giờ, 
Đại Bi Quán Thế Âm Bà Tát do 
phẫn nộ, nhíu mày lại, từ trong 
vết nhãn liên sinh ra một vị Bỏ 
Tát, hiên thân trong dáng vẻ 
giân dữ, các Rim Cang nhìn thấy Tỷ Câu Chỉ Bồ Tát 
sợ đến nỗi trốn vào trong thân. 
của Kim Cang Tạng Bỏ Tát, nhưng Tỳ Саи Chi Bê Tát vẫn 
tiếp tục xông gắn đến Kim Cang Tạng Bô Tát. Các Kim Cang 
lại sợ hãi trốn xu5ng đưới tòa ngồi của đức Phật, kêu lớn: 
“Đức Phật hãy cứu eon'”. 

Đức Phật liền cản ngăn Tỳ Ciu Chi Bô Tái, Bò Tát vâng 
theo sắc chỉ của dúc Phật, dùng lại. 


Lúc bấy giờ, hết thầy Kim Cang hết sợ, hoan hy tán Шап: 
“Chi có những người day đủ lòng đại Ы, mới có thể thị hiện 
ra đại lực uy mãnh như vậy, thật là rất hy hữu”. 

Tôn hình của Ty Câu Chỉ Bê Tát là nhất diện tú tý (một. 
đầu bốn tay), cánh tay trái thứ nhất cảm hoa sen, cánh tay 
trái thứ hai cảm bình hoa, cánh tay phải thứ nhất kết ấn Thi 
Vô Úy, cánh tay phải thứ hai cầm chuỗi niệm Phát, ngồi trên 
hoa sen xanh 


Аё 


BACH XỬ TÔN BÔ TÁT 


Chinh la Baeh Y Quan 
Àm như người đời vẫn thường 
gọi, có được danh này do Bô 
Tát thường xuyên mặc áo 
trắng (Bạch Y), ngồi trên hoa 
sen trắng (Bạch Liên hoa). 
Bạch Xứ Tón Bò Tát dùng 
hình tượng khiết tịnh thuần 
bạch, tượng trưng cho sự an 
trú nơi thanh tinh Bó Đề 
tâm. Quyển 10 “Đại Nhật 
Kinh Sá” ghi, màu trắng 
(bach) đại biểu cho Bồ Dë 
tâm, nếu an trú trong Bò Dè 
tâm, gọi là “Bạch trú xứ". Bà 
Để tam được xuất sinh từ 
cảnh giới của Phát, nên 


Bạch Xứ Tên Вб Tát 


thường trụ nơi cảnh giới này có thể xuất sinh chư Phát. Cho 
nên cũng còn gọi vị Bê Tát này là Quan Âm Mẫu, chính là chủ 


của Liên Hoa bộ. 


Hình dáng của Bạch Xứ Tồn Bé Tát thân màu trắng vàng, 
mặc áo trắng, tay trái cam hoa sen trắng, tay phải kết ấn Dữ 
Nguyện, đặt ở bên hêng, kiết già ngồi trên hoa sen då. 


ĐA LA BỒ TÁT 


Đa La Вё Tát tức “Độ Mẫu”, như ta vẫn thường gọi, hóa 
thân của Quan Thế Âm Bê Tát, cũng là Phật Mẫu của Quan 


Âm bộ trong Mật giáo. 


«Ае. 


Kinh điển chép, Ра La 
Bê Tát là do khi an trú 
trong Phố Quang Minh Ра 
La Tam Muội, dùng sức 
mạnh của tam muội, từ 
trong mát phóng ra hào 
quang lớn, Đa La Bô Tát 
được sinh ra từ hào quang 
này, thân tướng của ngài 
eá hình đáng của một 
thiếu nữ trẻ, dùng hào 
quang mắt phổ chiếu hết 
thay chúng sinh, yêu 
thương chúng sinh, như mẹ 
hiển yêu thương con trẻ, 
thệ nguyên cứu thoát Ba La Bộ Tát 
chúng sinh rời khỏi biển 
khổ sinh tứ. 

Hình tượng Ра La Bê Tát, trong các kinh điển khác nhau 
cũng có cách mô tả khác nhau, ví dụ: quyển thứ nhất “Cụ 
Duyên phẩm” bộ “Đại Nhật Kinh” chép, Bô Tát này có hình 
dang của một phụ nữ trung niên, thân màu xanh, trắng lẫn 
lận, hai tay chấp lại, gir hoa sen xanh, mặc áo màu trắng, 
trên đỉnh đầu búi tốc, mim cười tươi tấn. 

Còn theo miêu tả cúa “Thai Tạng dê tượng”, vị Bê Tát này 
tay trái бибі ra dat бибі rốn, giữa ngón trỏ và ngôn cái kẹp 
lấy hoa sen, xếp bằng ngồi bán già trên đài sen, mặt hơi quay 
sang phải. 

Trong Thai Tạng giới Mạn Đà La, toàn thân ngài màu 
xanh trắng mặc Yët Ма y, đỉnh đội mao bới tóc, trên mao có 
hóa Phậi, hai tay chắp lại, cảm hoa sen xanh, xếp bằng ngồi 
bán già trên hoa sen. 


کے 


ĐẠI CÁT TƯỜNG ĐẠI MINH BÓ ТАТ 


Đại Cat Tường Đại Minh 
Bê Tát, “Đại Cát Tường” biểu 
thị bất nhiễm bởi sinh tủ, an 
trú trong thanh tinh vô cấu 
Liên Hoa Tam muội; "Đại 
Minh” đại biểu ngài có thể 
phóng ra đại quang minh, phổ 
chiếu không bờ biến hết thảy. 
độ hóa các loại cơ duyên, 
chủng loại chúng sinh. Trong 
Quan Âm viện của hiện dê 
Thai Tang giới Mạn Đà La, 
tôn hinh cúa Đại Cát Tường 
Đại Minh Bê Tát có thân màu — Bai bát Tường Đại Minh Bổ Tát 
hồng, xếp bằng ngồi kiết già 
trên hoa sen đỏ, tay trái cảm đóa sen đang пб, tay dat trên 
hông. 


NHƯ Y LUÂN BÓ TÁT 


Như Ý Luân Bồ Tát, tượng trưng cho hạnh eó thể thỏa man 
tâm nguyện của hết thầy chúng sinh, giống như là Như Y bảo 
châu. Tay ngài cầm Như Y báo châu và Pháp Luân, cứu độ đau 
khổ, thỏa mãn nguyện vọng của hết thảy chúng sinh. 

Như Ý bảo châu trong tay của Như Ý Luân Bồ Tát, đại biểu 
hết thầy trân bảo của thế gian và hết thảy pháp bảo của thật 
tướng xuất thế gian, có thể giúp chúng sinh đầy dú phúc đức, 
còn Pháp Luân đại biểu chuyển động pháp hết thấy thật 
tướng, có thể khiến chúng sinh dûy đủ trí huệ. 


E © 


Tôn hình của Như Ý Luân 
Bồ Tát, thân có màu vàng, đầu 
đội mao quý, trong mio quý гб 
hóa Phát của A Di Đà Phát, xếp 
băng ngồi bán già trén hoa sen 
đổ, một đầu sáu tay, bên phải 
một tay kết hình đang tư duy, 
một tay cảm Như Ý bảo châu, 
một tay cầm хац chuỗi. Tay bên 
trái một tay đề núi Quang 
Minh, một tay cảm hoa sen né, 
một tay cẩm Pháp Luân (bánh 
xe pháp). 


Như ý Luân Quan Ат 


BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT 


Bạch Thân Quán Tự Tại 
Bê Tát, tay trái cảm hoa sen 
đại biểu đặc đúc chúng sinh 
tự tánh vốn thanh tịnh, dùng 
thành tựu tu hành hiện rõ 
Phật trí, tay phải Bồ Tát dat 
lên gối, biểu thị phố hóa 
chúng sinh. Màu trắng đại 
biểu thanh tịnh Đại Bi, 
“Thán” cû ý là tụ tập. Bạch 
thân mang ý nghĩa tụ tập 
thanh tịnh Đại Bị. 

Төп hình của Bạch Thân 
Quán Tự Tại Bà Tát toàn 
thân có màu vàng trắng, tay 


trái cầm hoa sen, tay phải dudi năm ngón đặt lên vai, cong 
khuyu tay lại đặt lên gối phải, chân phải co lên, ngồi trên hoa 


sen đã. 


PHONG TÀI BỒ TÁT 


Phong Tài Bò Tát, dem 
đến phúc đức và sự tôn quý 
cho hết thảy chúng sính, nên 
con được gọi là Tư Tài Chú Bê 
Tát (Bò Tát chủ yếu vë tiền 
tài), phúc đức trí huệ của ngài 
phong phú, rất tự tại ban 
phát cho người cầu khẩn nên 
còn tên hiệu là Phong Tài Bỏ 
Tát. 

Tôn hình của Phong Tài 
Bà Tat, thản màu trắng hỏng, 
tay trái cảm hai đóa hoa sen, 
một trong hai đóa sen đã nở 
xòe ra, đóa kia chua nở, tay 
phải gập lại do lên ngang vai, 
làng bàn tay ngửa lên trên, 


Phong TÀI Bồ Tát 


ngón vô danh và ngón út cong lại, xếp bằng kiết già ngồi trên 


hoa sen đỏ. 


ВАТ KHÔNG QUYÊN SÁCH QUAN ÂM 


Bất Không Quyên Sách Quan Âm, trong tay cảm Bất 
Không Quyên Sách (lưới được tạo thành bởi Đại Ri Quyên 


Bách), có thể gom hết phièn não 
của chúng sinh, khiến tâm 
nguyện không bị rơi vào trống 
không (tức tâm nguyện luôn đạt 
được). 

“Quyên Sách” nguyên chỉ sợi 
đây thường dùng bắt giữ người, 
ngựa khi giao chiến hoặc khi săn 
bắt ở Ấn Dã сб đại, dùng dây này 
tượng trưng cho Quan Thế Âm 
Bò Tát đã dùng sợi day trí tuệ 
cứu độ dẫn dắt chúng sinh, khiến 
họ luôn luôn được thóa man tâm 
nguyên. 

Trong “Bất Không Quyên Båt Không Quyên Sách Bồ Tát 
Sách Thần Biến Chân Ngôn 
kinh” chép, thời quá khứ, Quan 
Thë Âm Bà Tát từng tiếp thu sự truyền thụ của Thế Gian Tự 
Tại Vương Như Lai học được Bát Không Quyên Sách Tam 
Vương Mẫu Bà La Ni ehán ngôn. Dựa vào sức mạnh của chân 
ngôn, hiện kiến tất cả hội chứng thập phương vô lượng vô số 
loại sát thổ chư Phật Như Lai, cúng đường và nghe thâm 
pháp. rồi giáo hóa cho vô lượng hữu tình, khiến cho họ phát 
tâm vô thượng Вӧ Đề. Sau này, thường dùng giáo pháp của 
chân ngôn, hóa độ vô số tram ngàn chúng sinh. 

Trong “Bất Không Quyên Sách Thần Biến Chân Ngôn 
kinh” còn ghi, Bất Không Quyên Sách Quan Âm có bốn tay, 
khuôn mat vui vẻ rạng rỡ, đầu đội mao báu, trên mao eó hóa 
Phật, trong bốn cánh tay, ngoại trừ một tay xòe chưởng, ba 
tay cong còn lại phân biệt cảm hoa sen, quyên sách và kích 
ba mũi. Ngoài ra, Bất Không Quyên Sách Quan Àm hình 
tượng có ba đầu sáu tay; mat chinh vui tươi, mặt bên trái nhiu 
mày {топ mát, há miệng, trong miệng có răng nanh; mặt bên 


AH 101 


phải nhíu mày, tron mắt, nhưng miệng прат. Рди đội mão 
ngọc, trên mão có hóa Phật; các tay chia ra cầm hoa sen, đây 
thừng, kích ba mũi; một tay kết ấn Thí Vô Оу, một tay gic 
chướng, ngài kiết già trên hoa sen. 

Trong Quan Âm viện của hiện 48 Thai Tạng giới Mạn Đà 
La, ngài lại có hình tượng ba đầu bến tay, mỗi đầu trên mặt 
đều có ba соп mát, mat ở рїйа màu hêng, mat nhải màu xanh, 
mặt trái màu đen, biểu thị nghĩa của tam Đức. Tay trái một 
tay cẩm hoa sen, một tay mang dây lụa, tay phải một tay cảm 
xâu chuỗi, một tay ấn Thí Vô Uý, khoác áo cà sa da hươu, 


THỦY CÁT TƯỜNG BỒ TÁT 


Thúy Cát Tường Bỏ Tát, đại biểu cho Như Lai dùng Đại trí 
thủy (nước đại trÓ tưới nhuằn hết thảy chúng sinh, nên còn 
được gọi là Đại Thủy Cát 
Tường Bồ Tát. Mật hiệu là 
Nhuận sinh Kim Cang. 
Trong Quan Am viện hi 
đồ Thai tạng giới, ngài có 
hình tượng thân màu trắng 
vàng, tay trái càm hoa sen 
chưa nở, tay phải kết ấn 
Thí Võ Úy, ngồi trên tòa 
sen dû. 


Thủy Cát Tường Bổ Tát 


ĐẠI GAT TƯỜNG BIẾN 
BÓ ТАТ 


Dại Cát Tường Biến Bồ 
Tát, xếp bằng kiết già ngôi 
trên hoa sen đỏ một cách an. 
lành. Tay trái ngài cầm hoa 
sen mới nê một nửa, đặt ở bàn. 
vai, tay phải ngửa lên, ngán 
tay cái hơi cong lại, dat ở 
trước ngực, ngài luôn thường 
trụ trong Như Huyễn Tam 
muội, tượng trung cho pháp 
thị hiện Phổ Môn. 


Đại Cát Tường Biến Bồ Tát 


THẮNG PHẬT BÍNH 


Ngoài chư tên Quan Âm, 
còn có các chư Tôn khác dùng 
hoa sen làm vật cầm nơi tay. 

Tháng Phật Đinh là một 
trong Ngũ Phật Đỉnh, do ngài 
đã đoạn trừ gốc rễ của vô 
minh, nền Niết Bàn tịch tịnh 
mà ngài chứng ngộ là cảnh 
giới tịch tinh quảng đại của 
Như Lai, không gì có thể so 


Thắng Phật đỉnh 


sánh được, là đỉnh cao đại tịch, nên được gọi tên Thing Phật 
Đỉnh. 

Trong Mạn Đà La của Thai Tạng giới, ngài có thân màu 
vàng, hiện ra như hình đáng của Bồ Tát, tay phải cầm hoa sen 
đang nụ, tay trái nắm lại cầm hoa sen, trên hoa sen cắm một 
сёу kiếm tỏa ánh lửa va chung quanh, kiết già ngòi trên toà 
sen đỏ. 


BẠCH TÁN CÁI PHẬT ĐỈNH 


Bạch Tán Cái Phật Đỉnh, 
tượng trưng đức tính thanh 
tịnh của đức Phật, có thể phủ 
che bảo hộ hết tháy hữu tình, 
nên còn được gọi là Bạch Tan 
Phật Đỉnh. Trên Thích Ca viện 
của hiện đồ Thai Tạng giới 
Mạn Bà La, ngài dùng chiếc dù 
trắng sạch thanh tịnh của Từ 
Bi che chở cho chúng sinh, 

Hình tượng của ngài tay 
trái cảm hoa sen, trên hoa sen 
có cây đù trắng, co tay phải, 
năm ngón tay gập nắm vào, к 
ngón cái và ngón trê xoắn lấy Bạch Тап Gái Phật đính 
nhau, kiết già ngồi trên hoa 
sen đỏ, thân màu vàng. Lại сб một hình tượng khác tay cêm 
dù trắng, phóng ra hào quang trắng, ngồi trên hoa sen lớn 
mau trắng, hoặc hình ngài với tay phải xòe năm ngón, ngón 
cái và ngón vô danh xoắn vào nhau, hình tượng của ngài ghi 
chép trong các kinh đều khác biệt ft nhiễu, 


AI NHIÊM MINH VƯƠNG 


Ai Nhiễm Minh Vương, vi 
tâm thương xót chúng sinh, 
ding vô thượng Bi nguyện, thị 
hiện dung mạo có dáng vẻ bên 
ngoài giận du hung ác, an trú 
trong Tam muội của Đại Ái Dục 
và Đại Ai Nhiễm, nhưng nội 
chứng của ngài là Pháp của sự 
Kính Ái, khiến chúng sinh được 
giải thoát. 

Nhân duyên thị hiện của Ai 
Nhiễm Minh Vương, theo ghi 
chép trong kinh điển như sau: 
eó một lần trên pháp hội của 
Đại Nhật Như Lai ở Kim Cang 
giới, đột nhiên xuất hiện một kê 
gây náo loạn. Các Bê Tát trên 
hội mặc dù cé đây đủ công đức của trí huệ, từ bi và định lực, 
nhưng khi nhìn thấy ké gây rối này, mê hoặc như bị say rượu, 
và không cách nào biết duge người gây rối kia tù đâu đến, Kỳ 
thực người này đến tỉ sự vô thủy vñ minh của hết thầy chúng 
sinh, chướng ngại do tự ngã sinh khởi. Lúc bấy giờ, kê gây rối 
đột nhiên hóa thành thân hình của Kim Cang Tát Đóa, hào 
quang sáng chói toàn thân, chiếu điệu chư đại Bồ Tát đại hội 
Thế là Nhiễm Ái chúng sinh vốn có, lập tức chuyển thành sự 
thanh tịnh Bê Pê tâm - Кіт Cang Tát Đóa. 

Sự thị hiện của Ái Nhiễm Minh Vương, đại biểu cho hiện 
thành của “Phiên Não tức Bò Dê”. 

Hình tượng của Ái Nhiễm Minh Vuong tay trái cảm chuông 
kim cương, tay phải cûm chày ngũ phong; chuông và cái chày 


Ái Nhiễm Minh Vung 


- 


biểu thị Tứ Diệt pháp, tay trái cầm cung kim cương, tay phái 
kế tiếp cảm tên kim cương chuẩn bị bắn; nhiếp trì Như Lai 
bản tánh tất cả chúng sinh vốn có đây đủ. Tay trái cuối cùng 
cầm đầu Phạm Thiên là vật đại biểu cho vô minh của chúng 
sinh (hoặc tay trái nắm không), tay phải dưới cầm hoa sen, 
giơ lên như thế sắp đánh, biểu thị hàng phục hết thảy ác tâm 
sỉ mê của chúng sinh, đại biểu pháp Hàng phục. 

Kinh điển đặc biệt ghi chép về pháp tu Hoài Ái của Bất 
Động Minh Vương, hái hoa sen đỏ làm thần dược, một trăm 
linh tám cây làm Hộ Ma, tu pháp của Ái Nhiễm Minh Vương 
trong một đêm. Kinh còn nói, sau khi tu một đêm như vậy, sẽ 
đạt được lòng yêu kính của mọi người. 


MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG 


Mã Đầu Minh Vương do hóa hiện của Quan Thế Âm Bồ 
Tát. Ngài thị hiện hình giận dữ, đầu ngựa, là do lòng từ bi của 
ngài sâu rộng, nên phát nguyện hủy diệt ma chướng của hết 
thấy chúng sinh, dùng hào 
quang uy mãnh như mặt 
trời, chiếu phá sự u mê của 
chúng sinh, nuốt sạch vô 
minh phiển não trong 
chúng sinh, như ngựa hoang 
nuốt đồng cỏ 

Quyển thượng bộ “Thánh 
Hiền Da Ngat Lý Phược Đại 
Uy Nộ Vương Thành Lập 
Đại Thân Nghiệm Cúng 
Dường Niệm Tung Nghi Quỹ 
Pháp Phẩm” chép, Mã đầu Mã Đầu Minh Vương (triện khắc) 


Шр.” чш 


Minh vương có thể diệt hết ау ma chướng, dùng phương tiện 
từ bi, thi hiện hình giận dữ, thành tựu đạt uy quang nhất luân, 
chiếu điện u mê của кё tu hành ở vê biên thế giới, khiến họ 
nhanh chóng chứng đắc tất địa, tu tập phúc đức trí huệ, đạt tới 
pháp than viên mãn thanh tịnh. 


Kinh còn nói, vì duyën có của bản nguyên sâu nặng nơi Mã 
Đầu Minh Vương, nên hóa độ được hết tháy chúng sinh, hơn 
hẳn hết thầy chư Tôn. Do ngài có đại từ nën không chấp trước 
vào sinh tử, do đại bi nền không an trụ nơi Niết Bàn, thường 
an trụ trong hết thây cảnh giới Vò minh, đoạn trừ các loại vật 
ác, diệL tán đau khổ về sinh, lão, bệnh, tử của chúng sinh 
trong sáu nẻo, nhất tâm tận trừ, như con ngựa đang đói chi lo 
ăn cô, không nghĩ việc khác nữa. 


Do duyên cớ sức mạnh bản nguyện này, Mã Đầu Minh 
Vương û sát thổ của thập phương không nơi nào không hiện 
thân, Và cho dù chỉ tưởng nhớ đến Mã Dầu Minh Vương đã có 
thë khiến hết thầy chướng nạn được giải trừ, rời xa. 


Hình tướng của Mã Đầu Minh Vương gồm rất nhiều loại 
khác nhau như 1 đầu 2 tay, 1 đầu 4 tay, 3 đấu 2 tay, 3 đầu 8 
tay, 4 đầu 8 tay. Trong đó hình tượng 1 đầu 2 tay, 2 tay hoặc 
hợp chướng hoặc kết ấn Thi Vò Оу. Trong “Giác Thiền Sao” 
dàn “Bất Không Quyên Sách kinh” ghi rằng tay trái của ngài 
cầm phủ việt (búa), tay phải cầm hoa sen. Nhưng cũng có hinh 
tay trái cảm hoa sen, tay phải cẩm côn, hoặc tay trái kết ấn 
Thi Vô Úy, tay phải cûm hoa sen. 


Theo “Hà Gia Khát Lợi Bà Tướng Pháp” ngài có hình tượng 
4 đầu 2 tay: mặt giữa của Bồ Tát vò cùng trang nghiêm, vẻ mặt 
từ bi, màu dû trắng, tóc thuần thanh. Mặt trái có diện mạo màu 
đen rất giận dù, răng nanh chìa ra, tóc hơi dựng lên màu đỏ như 
lửa. Mat phái có diện mạo cười rất vui, mang vẻ đoan chính của 
Bê Tát màu đỏ trắng, tóc thuần thanh. Trên 3 đầu mang Thiên 
quan và vòng tai. Trên Thiên quan сё hình hóa Phật ngài kiết 


AP 


già, trên đỉnh của đầu ở giữa có đầu ngựa màu ngọc bich, miệng 
ngựa ngậm kín. Tay trái đặt trước ngực вій hoa sen, trên đài 
hoa có một hóa Phật, mặc cà sa đỏ, ngôi kî&t già, san lưng có 
hào quang chiếu, Tay trái ngửa lên, trên lòng bàn tay có Chân 
Đà Ma Ni (Như Ý Bảo), hạt châu tròn đều, hào quang trắng và 
đỏ vây xung quanh. Dưới bàn tay phải da hạt châu, các loại báu 
rải như mưa, đứng ngay ngắn trên hoa sen dê. 

Hành tượng của Mã Đầu Minh Vương, mặc dù đều có điểm 
chung, trên đầu đầu có mang đầu ngựa trắng, nhưng đáng vẻ 
của phần mặt hoặc có dang phán nê, hoặc có dang tươi cười, 
không giống với đáng vë của phần lớn các Bè Tát khác. 

Thờ vị Bồ Tát này làm bản Tôn, pháp tính thích ứng cầu 
mong điều phục kẻ ác, tiêu trừ các bệnh, ké địch lùi tan, đó 
gọi là Mã Đầu pháp. Hình của Tam muội gia đầu ngựa trắng, 
ấn tưởng là ấn Mã Đầu. 


KHÔNG TƯỚC MINH VƯƠNG 


Hình tượng của Khổng Tước Minh Vương rất hiển từ gần 
gũi, tay trái cắm hoa sen khác với tướng phán nà của các Minh 
Vương đã thuật. ở trên. 

Nhán duyên ban đầu sự xuất hiện спа Khống Tước Minh 
Vương, theo ghi chép trong “Không Tước Minh Vueng kinh”, 
khi đức Phật còn tại thế, một vị tỳ kheo bị rắn độc cấn, vô 
cùng đau đơn. A Nan tôn giả bẩm báo với đức Thích Tôn, đức 
Phật liên tụng thuyết Khổng Tước Minh Vương chú, khứ trừ 
qui mi, độc hại. Đó chính la lin đầu tiên người đời biết đến 
Khổng Tước Minh Vương và mật chủ của ngài. 

Pháp môn của Khổng Tước Minh Vương, đối với mọi việc 
hộ quốc, tức diêt, cầu mưa, trừ bệnh diên thọ, an sẵn... đều rất 


108 S 


hiệu nghiệm. Đương nhiên, 
quan trọng nhất, vẫn là vị 
này vẫn được coi là chỗ dựa 
xuất thể gian tu hành, khử 
trừ các Іоайоаі phiên não độc 
hại trong tự tâm tham, sân, 
si, mạn, nghỉ... khiến chúng 
ta đạt tới viên mãn về trí 
tuệ, từ bi bê đề, nhanh chóng 
chứng được vô thượng của 
quả vị Phật. 

Hình tượng thường gặp 
của ngài có màu trắng, mặc 
áo nhẹ bằng lụa trắng, phất 
phơ theo gió, trên thân, trên Khổng Tước Minh Vương 
mão đều đeo chuỗi Anh lạc 
trang nghiêm, cưỡi Kim sắc Khổng Tước Vương, ngôi xếp 
kiết già trên hoa sen trắng hoặc hoa sen xanh. Tướng mạo 
ngài rất từ bi, thường có 4 tay, 2 tay phải một tay cam hoa 
sen đã nở, đại biểu cho Kính Ái, một tay cầm Câu Duyên 
quả, đại biểu Điều Phục; 2 tay trái, một tay cẩm quả cát 
tường, đại biểu Tăng Ích, một tay nắm đuôi khổng tước (tức 
chim công), đại biểu Tức Diệt. Tòa sen trắng trên lưng 
khổng tước biểu thị cho bản thệ của ngài là nhiếp thủ sự từ 
bi, nên tòa sen xanh lại đại biểu sự Hàng Phục. Do ý nghĩa 
hiển lộ trong hình tượng của Khổng Tước Minh Vương, ta có 
thể biết được ngài có dây đủ 4 diệu đức là Kính Ái, Điều 
Phục, Tăng Ích và Tức Diệt, có thể thỏa mãn được hết thảy 
nguyện vọng. Việc ngài dùng khổng tước (chim công) là loài 
chim có thể ăn nuết các loại độc trùng làm vật cưỡi, càng 
tượng trưng cho khả năng có thể diệt trừ hết thấy ngũ độc 
phiền não nơi chúng sinh. 


ĐẠI THẮNG KIM CANG 


Pháp môn của Đại Thắng 
Kim Cang, phản lón tu trì để 
cầu mong pháp Hoài Ai và 
Tức Diệt, theo truyền thuyết 
tụ pháp môn này có thể được 
hết thảy thánh chúng tìm 
đến ủng hộ, làm cho mọi 
người hoan hỉ thọ niệm. 

Trong “Nhất Thiết Như 
Lai Đại Thắng Kim Cang 
Đảnh Tối Thắng Chân Thật 
Tam Muội Gia phẩm" quyển 
thượng của bộ “Kim Cang 
Phong Lâu Các Nhất Thiết 
Du Già Du Chỉ kinh” tán tụng 
vị Tôn giả này như sau: “Thập 
phương tịnh diệu quốc, Tam 
thế cập tam giới, Tối Tôn độc 
vô tỷ, Thử đại Chuyển Luân 
vương; Năng thôi chư Phật 


Đại Thắng Kim cang 
ngổi trên hoa sen báu ngàn cánh 


dinh, Năng nhiếp chư đẳng giác, Thân cận vi quyến thuộc, Tốc 


thành đại bi địa”. 


(Trong các nước tịnh diệu của mười phương, tam thế và 
tam giới, là vị Tôn độc nhất không có gì sánh được, ngài là vị 
đại Chuyển Luân vương, có thể vượt qua các Phát đỉnh, nhiếp 
thu hết các bậc đẳng giác làm quyến thuộc thân cận của ngài, 
khiến cho nhanh chóng thành tựu đại bi địa). 

Trong “Nhất Thiết Như Lai Đại Thắng Kim Cang Đảnh 
Tối Thắng Chân Thật Tam Muĝi Gia Phẩm” quyển thượng của 
bộ “Kim Cang Phong Lâu Các Nhất Thiết Du Già Du Chỉ 


ue 


Kinh” ghi vë thân tướng hiện khởi của Đại Thắng Kim Cang 
như sau: “Lại hiện ra thân thủ, gồm 12 cánh tay, trì ấn Trí 
Quyển, và trì 12 đại ấn Ngũ Sơn Phong Kim Cang, Liên Hoa, 
Ma Ni, Yết Ma, Câu, Sách, Tỏa, Linh, Trí Kiếm, Pháp Luân. 
Ngài ngôi trên đại bạch liên hoa ngàn cánh, thân sáng như 
mặt trời, hào quang trên 5 búi tóc rực rỡ, chiếu soi lhắp mười 
phương. Nét măi ngài mim cười, thuyết “Pai Thắng Kim Cang 
Bánh Tối Thắng Chân That Tam Muĝi Gia chân ngôn”. 


Theo ghi chép trong “Đại Thắng Kim Cang Phật Đánh 
Niệm Tung nghỉ диў”, lúc bấy giờ, Thế Tôn vì duyên сб thương 
xót che hêt thầy chúng sinh mat pháp, nên phóng ra 5 loại 
hào quang, từ trên đỉnh phống ra ánh lửa, chiếu diện tất ca 
ác ma, сїй thần của tam Thế và đất cháy họ. Kim Cang Thủ 
Bồ Tát thấy hình ảnh như vậy, liên thỉnh văn Thế Tôn: “Мер 
lửa trí của Như Lai сб thể thiêu đốt hết thåy thiên ma, qui 
thản khiến hạ hoảng sợ không được an lạc, chắc Thế Tôn 
muến nói pháp môn nào chăng?”, duc Phật bèn tuyên giảng 
pháp mên của Đại Thắng Kim Cang: 


Nếu như có các chúng sinh thường kết thù ấn này, trì niệm 
chân ngàn thì hêt thảy bình lực không thể làm hại, nước lửa 
không thể thiêu đốt nhấn chìm, không bị hết thầy ác ma, ác 
qui hãm hại, thánh chúng của Kim Cang, Thai Tạng khi hành 
giả năm hay ngài đều đến ủng hộ. 


Trong “Đại Thing Kim Cang hạ” quyển thứ 17 bộ “Giác 
Thiên Sao” ghi, đạo tràng của Đại Tháng Kim Cang hiện nay: 

1. Tôn hình, thân thể trắng trẻo, ngồi trên hoa sen lớn 
mau trắng có ngàn cánh, hiện thân 12 tay, 2 tay trái phải số 
1 kết ấn dat chéo trước ngực; tay thứ 2 bên phải cûm ngũ 
trung Кіт Cang, tay thứ 2 bèn trái cam hoa sen; tay thứ 3 bên 
phải cảm Ma Ni, tay thứ 3 bên trái сата Yêt Ma; tay khứ 4 bên 
phải cầm móc, tay thứ 4 bén trái cảm thing; tay thứ 5 bên 
phải cảm khóa, tay thứ 5 bên trải cầm chuông; tay thứ 6 bên. 


کک 


phải cam tri liếm, tay thứ 6 bên trái cam pháp luân; 5 búi téc 
t6a hào quang, ánh sáng rực rỡ, chiếu khấp mười phương. 

2. Phía trước có chú Phan, thành Nhật luân, trên luân 
có chữ Phạn, thành hoa sen. Trên hoa sen có chữ Phạn, 
thành ra Ngủ cổ Kim Cang Chữ, chày này biến thành 
Thing Kim Cang bảo, có màu như ánh sáng mặt trời, trú 
trong Tích Thịnh luán, cûm Diệu Раі Bảo Tràng (màu vi 
diệu quý báu lớn). 

3. Phía bên phải có chữ Phan, thành bánh xe mầu vàng, 
trên bánh xe cố chữ Phan, thành ra hoa sen. Trên hoa sen có 
chữ Phan, thành Yết Ma. Yët Ma biến thành Kim Cang Bảo 
Đại Khố, thân màu xanh, trú ở Lục sắc luân, cêm Đại Viên 
kính (gương viên màn lớn). 

5. Phía sau có chữ Phan, thành bánh xe màu đỏ, trên bánh 
xe có chữ Phan, thành hoa sen đỏ. hoa sen biến thành Kim 
Cang Đại Nhiễm Liên, thân màu đổ, trú ё Hỗng sắc luân, cầm 
Đại Hồng Liên (hoa sen đỏ lớn). 


PHAM THIÊN 


Phạm Thiên, vị thần tối cao của đạo Bà La Môn, cũng là 
một trong tam Thần [tức Phạm Thiên (Bhrama), Thấp Bà 
(Sihva), Ty Thấp Nó (Vishnou)] của Ấn Độ giáo, được xem là 
người sáng tạo vü trụ. Ó Ấn Độ, từ xưa đã gọi sự tu hành rời 
bó ham dục, thanh tịnh là Phạm hạnh. 

Đại Phạm Thiên lấy sự tự chủ độc tỏn, coi ngài là Đấng 
sáng tạo chúng sinh, còn ngài tự nhiền sinh ra, không do ai 
tạo ra cả, hết thảy chúng sinh hậu thế đều do ngài hóa sinh; 
ngài cũng tự cho đã thông hiểu hết nghĩa lý mọi kinh điển, 
thống lĩnh Đại Thiên thế giới, tự đạt tới chỗ tón quí nhất. 


= 


112 88 


Trong Phật giáo, Phạm 
Thiên là thắn hộ pháp của 
Pháp thần. Theo ghi chép 
“Đại Tập kinh”: chư Phật thời 
quá khử, từng đem sứ mệnh 
thu hé Tứ thiên hạ, giao phó 
cho Đại Phạm Thiên và Đế 
Thích Thiên. Ngoài ra, theo 
“Đại Bí kinh” thuật, khi đức 
Phật sắp nhập Niết Bàn, 
từng hàng phục Đại Phạm 
Thiên, khiến ngài qui y Phật 
pháp và giao trách nhiệm 
nặng në thú hộ Phật pháp ở s 
tam thiên Đại Thiên thế giới Phạm Thiền 
cho ngài. Do đó, trong kinh 
điển Phật giáo, Đại Phạm Thiên và Đế Thích Thiên là hai vị 
thiên thần quan trọng hệ trì Phật pháp trấn quốc lợi đân. 

Trong hiện 45 Thai Tạng giới Mạn Đà La Mật giáo, Phạm 
Thiên cố vị trí ở phía nam cửa đông bèn ngoài Kim Cang bộ 
viện, thân màu trắng hồng, 4 mặt 4 tay, 2 tay bên phải 1 tay 
kết ấn Thí Vò Úy, 1 tay cảm chày; 2 tay trái 1 tay cảm hoa 
sen, 1 tay cảm bình, trán сб mắt, ngồi trên hoa sen đỏ. Còn 
trong Mạn Đà La Кіт Cang gidi, than ngài màu trắng hồng, 
tay trái nắm thành quyên đặt bên hông, tay phải cũng đặt bên 
hông сат hoa sen. 

Liên quan đến tranh tượng Đại Phạm Thiên, có nhiều loại 
tạo hình khác nhau. Nhưng thường thấy nhất vẫn là hình 4 
mặt 4 tay, môi mặt сб 3 con mắt, 2 cánh tay phải, tay cảm 
hoa sen, tay cảm chuỗi hạt, hai cánh tay trái, 1 tay cầm quân 
trì, 1 tay bắt ấn chữ Án. Ngoài ra, сё thuyết có cå hình 1 mặt 
2 tay. tay cầm hoa sen, toàn thân hào quang rực rỡ; lại có dê 
hình để hình tượng 3 mặt 2 tay, ngỗi trên con ngóng. 


аёл 


NHAT THIÊN 


Nhật Thiên, là thiên 
thần được người Ấn Độ 
thần cách hóa mặt trời, sau 
này trở nên tên riêng của 
thân Thái Dương. 

Trong “Trường A Hàm 
hinh” ghi, khi vận hành, 
Nh эп có vô sč trăm 
ngàn các đại thiên thần 
dẫn đường phía trước, vô 
cùng hoan hi, trên thân 
phóng ra ngàn ánh sáng, 
đó là đo công đức túc 
nghiệp của ngài, đo có Nhật Thiên 
ngàn ánh sáng rực тб nên 
còn có tên la gọi là Thiên Quang (ngàn tia sáng). 

“Theo ghi chép trong “Thế Ban Duyên phẩm”, do nhiều đời 
thiện tâm cúng đường Sa mòn, Ва La Môn, giúp người nghèo. 
cứu kë khó, tùy theo nhu cầu, không bao giờ trái ý, nên cảm 
được quả báo sinh nơi Nhật cung (cung điện mặt trời). 

Sau này, Mật giáo liệt Nhật Thiền vào một trong thập nhị 
Thiên, được xem như hóa thân của Đại Nhật Như Lai, vì lợi 
ích của chúng sinh. Trú ngu nơi Phát Nhật tam muội, tùy 
duyên xuất hiện thế gian, phá trừ hết tháy bóng đêm, khiến 
Bê Dê tâm của chúng sinh tự nhiên hiến hiện, cũng như mat 
trời chiếu sáng khấp nơi. Hình tượng của ngài thân màu dê, 
2 tay mỗi tay cam hoa sen, mặc thiên у, cưỡi xe ngựa ngũ tâm, 
trái phải дёц có Thiên hậu ngồi hầu. Trong Mạn Đà La Kim 
Cang giới, ngài có vị trí ở phương nam của Kim Cang bộ viện, 
liệt vào một trong nhị thập Thiên. 


thưởng 27 


Hea cen và php khi 
sa 


o hàm y tu hành từ thân hoa sen cóng vẻ ngoài dep 

dè trang nghiêm, nên trên các khi cụ tu hành, 
thường xuyên dùng hoa sen làm hoa văn trang nghiêm trên 
các loại Pháp khí. 

Pháp khí hay còn gọi Phật khí, Phật cu, Pháp cu hoặc Đạo 
cụ. Theo nghĩa rộng, là các khí cu trong tự viện Phật giáo, 
dùng để trang trí tồn nghiêm Phát đàn, cũng dùng cho hành 
động ciu xin, cúng dường, pháp hội... có khi хаи chuỗi Phật 
tử đeo, có khi là vật dụng để tu hành như tích trượng... đều 
có thể được coi là Pháp khí, Vë mặt ý nghĩa, tất cả các công 
сп cúng đường chư Phật, trang nghiêm đạn tràng, tu chúng 
Phật pháp, thực tiễn viên mãn thành Phật đạo, đều gọi là 
Pháp khí. 

Trong các loại Pháp khí, rất thường dùng hoa văn hoa sen 
trang trí. Sau đây xin giới thiệu các Pháp khí thường dùng hoa 
văn hoa sen trang trí thông dụng nhất, 


„аё?и» 


LU HƯƠNG (HƯƠNG LU) 


Lat hương là khí си để đốt hương, thưỡng dùng với bình 
hoa, chân đèn đặt trước bàn Phật cúng dường. Rất nhiều lư 
hương dùng hoa văn hoa sen trang trí, hoặc dùng hoa sen tạo 
hình 

Trong “Pháp Uyển châu 
lâm” chép: “Thiên nhân Hoàng 
Quỳnh nói lu hương Phật Ca 
Tiếp, mặt trước có 16 con su tử, 
voi trắng, trên đầu 3 loài thú 
này đều nổi lên đài sen dùng 
làm lu, sau lung cé su tử ngồi 
xêm, trên đỉnh đầu 9 con rồng 
quấn hoa văng, trong hoa сб 
kim đài bảo tử đựng hương 
thơm”, 


Нда xá Mật giáo cũng là 
một loại lu hương, một trong 
những dụng cụ của Mật giáo. 
Đời sau gọi chung ]à một trong 
ke dụng cụ (tứ cụ túc) đặt Cát pháp khi 
rước Phật. i 

` thường trang trí hoa sen 

Lu hương Xích lợi tử Kim 
Cang viện trong chùa Pháp 
Long Nhật Bản cất giữ, là lu hương hình hoa sen tièu chuẩn, 
thân lu này làm thành hình dang của hoa sen nở vàe, đế hr 
thể hiện những cánh hoa sen lật ngược, nắp lu hình lá sen, 
trên có chữ chủng tû khắc chìm, nút tròn trên nắp lu hình hoa. 
sen nở trên các chày. Dây là tác phẩm của triều đại Giang Hô. 

Trong các lu hương có một. loại lu Bác Sơn, thường được tạo 
hình thành hoa sen. Lư Bác Sơn vốn là một loại lư được lưu 


11 


Lu hương tạo hình hoa sen Lư hương chân nhện đời Tống 


hành cùng với sự phát triển của tư tưởng thần tiên sau đời 
Chiến quốc cho đến đời Đường ở Trung Quốc, hình dạng của 
lư Bác Sơn được tạo hình thành dạng núi tiên trên biển. 
Giống như Lam thái прба Bác Sơn lu (lu Bác Sơn bằng gốm 
xanh) đời Tùy, hình thái giống nụ của hoa sen sắp nở, một 
mặt cũng do hình dạng của lu Bác Sơn vốn giống nụ hoa, thêm 
đó do ảnh hưởng của Phật giáo, nên lư thường được tạo hình 
hoa sen, trở thành Pháp khí của Phật giáo. 


Trong sách “Chi Na Thiên Sát dô thức” của Nhật, ghi chép 
về lư hương chân nhện (Tiêu cước hương lư) trong Thiển viện 
Đường Tháp đời Tống ở Trung Quốc, cũng là loại lư hương 
được tạo hình hoa sen. 


AT GIÀ KHÍ 


Át già khí là một trong lục khí (Hỏa xá, Át già khí, Dó 
hương khí, Ноа mạn khí, Đăng minh khí, Ẩm thực khí), chỉ 
vật đựng chứa Át già, phấn thơm, bông hoa cúng dường. Ở bốn 
góc và hai bên lư hương ở trung ương trên đàn Tu pháp trong 
Mật giáo, mbi nơi đều bày ba vật này. 

Về chất liệu của At già khí, theo ghi chép trong “Tô Tất 
Địa Yết La kinh - Phụng Thinh phẩm”: “Vật để đựng At già, 
đùng vàng bạc, hoặc đồng, hoặc đá tạo thành, hoặc dùng thổ 
mộc, hoặc dùng уб ốc 
tạo thành, hoặc để lót 
đáy, hoặc dùng cánh 
sen chắp nối thành våt 
khí, hoặc dùng lá của 
cây non tạo thành”. 

Hình thể của Át già 
khí giống cái bát có đế 
cao, kết hợp với một 
khay đỡ ở dưới thành 
một tổ hợp hoàn chỉnh, 
thường được chế tác từ 
kim loại. Hoa văn trên 
bát chia thành hai loại, 
loại trơn và loại hoa 
văn hoa sen, thông 
thường có vân trơn. 
Chùa Nham Ốc Nhật 
Bản có cất giữ lục khí 
và nhị khí bằng kim 
loại trang trí hoa sen. 


> Ca đài 


Khí cụ thường trang trí hoa sen 


116 XS 


CHUỖI HẠT 


(TRANG HẠT = NIÊM CHÂU) 


Theo ghi chép trong Phật diển, 
hạt sen cũng là mèt loại chất liệu 
dùng làm sâu chuỗi. 

Trong các kinh “Thủ Hó Quốc 
Giới Chủ Đà La Ni kinh”, “Chư Phật 
Cảnh Giới Nhiếp Chân Thát kinh”, 
“Kim Cang Đỉnh Du Già Niêm Châu 
kinh”, “Tô Tất Địa Yêt La kinh” đều 
có ghi chép kỹ thuật đùng hạt sen 
làm sâu chuỗi. 

Kinh điển còn chép, dùng các sâu 
chuỗi khác nhau tụng niệm, có công 
đức tụng niệm cũng khác nhau, trong 
“Phật Thuyệt Hiệu Lượng 56 Châu 
Công Đức kinh”, Văn Thù Sư Lợi Вб 
Tát giảng cho đại chúng biết dùng 
sâu chuỗi khác nhau trì tụng được 
càng đức khác nhau, nến dùng hạt 
sen làm sach, tụng tròn một chuỗi, 
dược phúc vạn lần. 

Còn trong “Kiến Lập Đạo Tràng 
Phát Nguyện phẩm” quyền hạ bệ 


Chåy Yêt Ma (Yêt ma chủ) 


“Nhiếp Chân Thật kinh” lại ghi dùng hạt sen, kim cương tử 
làm chuñn tung niệm đạt tới phúc dày đủ. 

“Theo Mật giáo hành pháp, dựa vào sự khác biệt của tam 
bộ hay ngũ bộ, các sân chuỗi được đùng cũng ró sự khác 
nhau. “Tô Tất Địa Yết La kinh” chép, Phật bộ dùng hạt bë 
đề, Quan Âm bộ dùng hạt sen, Kim Cang bộ dùng hạt Lỗ Na 
Та Хоа làm sảu chuỗi. Trong bộ “Thủ Hé kinh” và “Du Già 


کے 


Niệm Châu kinh” lại chép Phật bộ dùng hạt bồ dè, Kim 
Cang bộ dùng hạt kim cương, Bảo bộ dùng các loại châu báu, 
Liên hoa bộ dùng hạt sen, Yết Ma bộ dùng tổng hợp các loại 


làm sâu chuỗi. 


CHÀY YÊT MA (YÊT МА СНО) 


Chày Yết Ma (Phạn ngữ 
karma-vajra) do giao thoa 
chày ba lớp, tạo thành hình 
chữ thập, còn được gọi là 
Yết Ma Kim Cang, Thập Tự 
Yết Ma, Thập Tự Kim 
Cang, Luân Yết Ma, hoặc 
gọi đơn giản là Yết Ma. 

Khi tu Phật pháp, bốn 
góc của pháp đàn mỗi góc 
thường đặt một Kim Cang 
Yết Ma, dùng để tượng 
trưng đẩy phá thập nhị 
nhân duyên. Ngoài ra, cũng 
сб khi dùng chày Yết Ma 
hình hoa sen, dat ở bốn góc 
của đại đàn. Trong “Nhật 
Tự Phật Đảnh Luân Vương 


Nhánh giữa 
“Ë 


ка (3 


T Mắt 
quỷ 


Thân chày Kim Cang 
thường trang trí hoa sen 


kinh” ghi: “Nơi vách của bốn góc, mỗi nơi vẽ hai chày Kim 
Cang, giao thoa hình chữ thập, như các ấn theo pháp vẽ trên 


đài hoa sen”. 


12б 


CHÀY КІМ CANG (KIM CANG СНО) 


Chày Kim Cang (Phan 
ngù vajra) là pháp khí 
Mật giáo, vốn là vũ khí 
Ấn Độ cổ đại, do đặc tính 
kiên cố, сб thể công phá 
các loại vật chất khác, cho 
nên gọi là chày Kim Cang. 


Ngoài ra, về ý nghĩa 
thâm sâu, chày Kim 
Cang, còn tượng trưng Bồ 
Dê tâm có khả năng hủy 
diêt hết thầy phiền não, 
vật cầm tay của bản Tôn 
hoặc đạo cụ để tu pháp. 
Chư Tôn Kim Cang bộ 
trong hải nội Mạn Đà La, 
phần lớn trong tay đều 


Chuông Kim Cang 
thường trang trí hoa văn hoa sen 


cầm chày Kim Cang. Chày Kim Cang tượng trưng cho trí huệ 
đại dụng Như Lai Kim Cang, có thể phá trừ nội ma của ngu sỉ 
vọng tưởng và các ma chướng ngoại đạo. 

Về hình thái chày Kim Cang, thường gặp nhất là thất cổ, 
tam cổ, ngũ cổ, (bảy phần, ba phần, năm phần), “Bát chiết la” 
như kinh qui thường nhắc đến, nhưng phần lớn là chỉ chày 
Kim Cang có tam cổ (ba phần hay ba lớp). 


Thân của chày Kim Cang thường dùng hoa sen trang sức, 
như tất са chày Kim Cang tam cổ trong Bảo Thọ viện ở chùa 
Pháp Âm Nhật Bản, đều trang trí hoa văn hình cánh sen 


— 21 


CHUÔNG KIM CANG (KIM CANG LINH) 


Chuông Kim Cang là một 
trong các pháp khí Mật giáo, 
chuông để rung đốc thúc, 
khích lệ chúng sinh tinh tiến 
và khuyến thỉnh Phật, Bỏ 
Tái. Trong khi tu pháp, 
chuông được rung đánh thức, 
khuyến thỉnh chư Tôn, khiến 
họ được hoan hý. Căn cứ vào 
hình dang chuôi cẩm của 
chuông Kim Cang, có thể 
chia thành năm loại chuông 
là chuông độc cổ, chuông tam 
cổ, chuông ngũ cổ, chuông 
báu, chuông tháp, cùng với 
năm loại chày được đặt ở vị 
trí tương ứng trên đàn tràng 
tu pháp 

Thân của chuông Kim 
Cang ở Kim Cang giới và 
thân của chuông Kim Cang ở 


Vật đựng Xá Lợi 
tạo hình hoa sen 


Thai Tạng giới có hình dạng hơi khác nhau, loại chuông trước 
phần lớn có vân trơn, còn chuông của Thai Tạng giới có hoa 
văn trang trí rất phong phú, các chữ Phạn để khuyên lại bởi 
vòng tròn, đều được hoa văn bảo tướng và hoa sen trang trí. 
Trên dưới dùng dây bảo châu viên quanh, phía trên có một 
đường hoa văn, phía dưới có ba đường hoa văn, tạo thành nên. 
tòa hoa sen. Đồng thời, сас nhánh của chuôi đều có qui mục ở 
nơi tay cam vào, phần gốc của nhánh bên trên hoa văn mặt 


sư tử. 


122 


KHÍ CỤ ĐỰNG KA LỢI (CỐT PHẬT) 


Khí cụ đựng Xá Lợi là vật dùng cất giữ Xá Lợi (xương cốt 
Phật, Bồ Tát), cũng chỉ tháp nhỏ Xá Lợi ngày nay ta thường 
thấy ở sân chùa. 

“Du Hành kinh” quyển thứ 4 bộ “Trường A Hàm kinh” ghi, 
khi đức Phật nhập diêt, dân chúng Mat La của nước Ba Bà vì 
muốn được chia phần Xá Lợi của đức Phật, vì muốn xây tháp 
cúng dường trong nước, phải dièu động 4 loại quân đội tới 
thành Câu ТЫ, nơi đức Phật nhập diệt, sai sứ giả đến xin 
được chia Xá Lợi. 

Nhưng Câu Thi vương từ chối phân chia Xá Lợi, thế là các 
nước như Giá La Pha quốc, La Ма Già quốc, Tỳ Lưu Dê диб, 
Ca Tỳ La Kinh quốc và Ma Kiệt Đà quốc... đều mang đại quân 
vượt sông Hằng, хіп được chia phần Xá Lợi, thậm chí đe dọa 
dùng vũ lực để tranh đoạt. Sau đó, Câu Thi vương đành chấp 
nhận chia Xá Lợi thành 8 phần cho 8 nước, cả 8 nước đều nhận 
được Xá Lợi rút quân về, mỗi nước xây tháp để cúng dường. 

Đến thời vua A Dục, cho mở bảy tháp ở ngoài nước La Ma 
Già đựng Xá Lợi vào 8 vạn 4 ngàn bảo tráp, xây dựng 8 vạn 
4 ngàn bảo tháp cất giữ 


5 bình đựng Xá Lợi (chùa Tây Đai, Nhật Bản) 


— 25 


Hiện nay, trong các tác phẩm khác đá được phát hiện, ở 
Xrilanea có khác lại hình ánh 8 bình đựng Xá Lợi bày trên 
bàn, với đại biểu các nước vây xung quanh. Bích họa trong Ma. 
Gia động (Mayahoble) ở Hy Nhi (Kizil) , nửa phán trên vẽ 8 
người bưng 8 bình Xá Lợi, như sắp nhận lấy, nửa phần dưới 
vẽ ky mã đại biểu 8 nước tụ tập, đưới mỗi cỗ ngựa đều treo 
bình Xá Lợi, phù hợp với ghi chép trong quyển hạ bộ “Phật 
Bát Nê Hoàn kinh”. 

Bình đựng Xá Lợi thường dùng hoa sen tạo hình. Như Kim 
Đồng bảo tháp ở chùa Chiêu Đề đời Đường, vẽ hoa sen trêu 
lưng kim quy, trên có bảo tháp, trong tháp đặt Xá Lợi 

Chùa Tây Đại 6 Nhat Bản cất giữ Thiết Bảo tháp thời đại 
Liêm Thương, trong tháp có 5 bình đựng Xá Lợi, thán bình tạo 
hình hoa sen chưa nở, cắm trong bình, bên trong đựng Ха Lợi. 


PHÁP LUÂN (BÁNH XE PHÁP) 


Pháp luận (Phan ngữ Dharmacakra) là một trong những 
tièu chí tượng trimg của Phật pháp. 

Quyến thứ 28 “Đại Trí Độ luận” ghi, đức Phật đại chuyển 
pháp luân, trời và người của hết thảy thế gian không gì có thể 
chướng ngại, không gì có thể che khuất. Lai chép, nếu được 
gan pháp luân (bánh xe chuyển đạo pháp) đức Phật, hết thay 
phiền não tam độc đều được diêt trừ, hết tháy tà kiến, nghỉ 
hối, tai hại đều bị tiêu điệt. 

Pháp Luân có ba ý nghĩa: 

Thôi phá phiên não: bởi vì Phật pháp có thể dáy phá tội 
ác của chúng sinh, giống như luân báu của Chuyển Luân 
Thánh Vương, có thể nghiên nát sự cứng cáp của núi đổi đất 
đá, nên được ví với Pháp Luân. 


ổn, 


Хоау mãi không nging: bởi 
hóa giảng thuyết pháp của đức 
Phát, không dừng nghỉ nơi mệt 
chỗ. giống như hánh xe pháp xoay 
mãi không ngừng, nên gọi là 
Pháp Luân (bánh ve chuyển đạo 
pháp). 

Viên mãn vô khuyết: vì giáo 
pháp của đức Phật thuyết viên 
mãn vỏ khuyết, nên dùng sự 
viên mãn tròn đẩy của bánh xe 
để ví dụ. 

Hình thái cơ bản của luân 
bảo, vốn giống với hình trạng của 
bánh xe, gắn bốn bộ phận vành 
trục, nan hoa, vành, phong vân 
trục. Nan hoa (Phúc) là những 
khưỷu gỗ được bắt vào vành trục; 
vành (võng) bên ngoài bánh xe; 
phong là phần nhô lên có công 


Уз trục 


Bánh xe pháp (Pháp luân) 
trang trí hoa văn hoa sen 


đụng như vũ khí, số mắt ở ngoài vành giống như nan hoa 
Dựa theo giáo thuyết, số mắt của nan hoa có các loại là 4, 5, 


6, 8, 12, 100 và 1000 cái. 


Nan hoa của Pháp Luân thường được chế thành độc cổ 
hình, phần gốc được trang trí hình cánh sen, vành trục đa số 
được chạm hoa sen 8 cánh, nhưng đôi khi cũng có dang hoa 
sen 16 cánh, cánh hoa cúc; tóm lại vành xe các loại hoa văn 
như: khoen тёп móc vào nhau, hình dây hạt châu, cánh hoa 


cúc, dây cánh hoa cúc. 


BAT CAT TƯỜNG 
(TÁM LOẠI TỐT LÀNH) 


Bát cát tường (gồm 8 mẫu hoa văn cái tường thường gặp 
trong Tạng Mật, chính giữa mái nhà trong Phật tự, có thể 
xem thấy tiêu chí (ký hiệu) của Bát cát tường, trái phải mỗi 
nơi eó một соп hươu (10е), tượng trưng cho lần chuyến Pháp 
Tmân đầu tiên của đức Phật nơi vườn Lộc Uyên. Trong “Ty Nai 
Gia tạp sử” ghỉ: “Khác tượng chuyển Pháp Luân, hai bèn dat 
hai con husu đang năm". Người hành giá Mật Thra dùng trang 
trí đàn Phật, được chế thành từ vàng, bạc, đồng... cũng có khi 
được chế thành từ gỗ, hoặc vẽ thành hình tượng. 


Theo truyền thuyết, khí đức Thích Ca Máu Ni dan sinh, 
trên trời dang lèn rất nhiều vật cúng dường, túc do thiên nhân 
cúng dâng, cũng có thuyết nói đại biểu cho 8 bệ vị trên cơ thể 
Phật: báo bình, bảo cái, song ngư, liên hoa, ốc trắng, cát tường 
kết, tôn thắng tràng, pháp luân theo thứ tự đại biểu cho cổ 
Phật, đỉnh, Phật nhãn, lưỡi Phật, Phật tam đạo, Phật tâm, với 
vô thượng chánh đẳng giác của đức Phật. 


Bảo bình (bình báu) đại biểu cho eó đức Phật, vì Phật pháp 
đều được tuyến thuyết từ miệng của dức Phật, nên bảo bình 
còn biếu trưng cho giáo pháp, giáo lý. Khi dâng lên bảo bình, 
cũng tượng trưng cầu nguyện cho chúng sinh có thể đạt được 
viên mãn vô thượng của giáo nghĩa, 

Bảo cái đọng báu), đại biểu cho Phát đình, người tộc Hán 
gọi là bạch tần Попе trắng), đặt trên đỉnh của đức Phật, có 
thể che đỡ gió, nắng. Long ở Ấn Độ cổ đại vốn được quí tộc, 
hoàng thất dung tượng trưng cho tôn quí, quyền thế. ở đây 
dùng tượng trưng hành giả có đây đủ đại uy thế, trừ diệt hết 
thây ma chướng, đạt được thanh tịnh cát tường. Dang bảo cái 
lên cầu nguyện cho chúng sinh lia khổ được tới an lạc. 


12 


Hình vẽ bát Cát Tường 


=> 


- 7 


Song ngư đại biểu cho dôi mắt của đức Phật. Ó day tượng 
trưng đức Phật nhìn chúng sinh bằng ánh mắt từ bi, cũng biểu 
trưng trí tuệ, Cung đường song ngư cát tường, cầu nguyện tiêu 
tru vô mình của chúng sinh, để дас hết (ау trí tuệ. 


Hoa sen đại biểu cho lười của đức Phật, tượng trưng đức 
Phật dùng lưỡi dài và rộng giảng thuyết hết thay pháp, khiến 
chúng sinh đều có thể ngộ nhập khai thị trì kiến của Phật. 
Dang lên hoa sen. là cầu nguyện chúng ta có được biện tài vô 
ngại, tạo lợi ieh cho chúng sinh. 


Bạch loa (ốc trắng) dại biéu cho ba đường ngán cổ của đức 
Phát. Pháp ấn của đức Phật âm vang du dương, têt đẹp thanh 
tịnh nhy bạch hài loa, khiến nhất thiết hữu tình nghe đều 
được giải thoát. 


Cát tường kët đại biểu cho tâm của đức Phật, còn được gọi 
là Vë tân kết, bởi vi kết giải này không đầu không cuối, tượng 
trưng sự vô tận của tam đức Phật. Kết này có thể được xem 
như hai chữ “văn” chêng lên nhau, đo đô cũng biểu trưng của. 
tâm mạch. Trong Tạng Mat thường dùng kết giải này giúp tin 
chúng mang theo bền mình để được gia trì phù hộ. 


Tòn thắng tràng đại biểu cho vô thượng chánh đẳng chánh 
giác của đức Phật, xem như là thắng lợi của Phật giáo, tượng 
trưng bằng Tôn thắng tràng. Vào thời cổ đại, tràng được đùng 
trong quân đội, tượng trưng thắng lợi. Trong Phát giáo tượng 
trưng cho việc khử trừ hết thảy phiển não ma chướng. đạt 
được đại thắng lợi, cứu cánh giải thoát, 


Pháp luân được dùng đại biểu cho bàn tay của đức Phật, 
tượng trưng Pháp Luan thường chuyển, còn 8 nan hoa của 
luân, có thuyết cho là đại biểu chánh kiến, chánh tu duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh 
niệm trong “Bát chánh đạo”, sing có thuyết cho là đại biểu 
bát tướng thành đạo của đức Phát. 


KÍNH (GƯƠNG) 


Trong các loại pháp khí, kính 
được dùng tăng thêm sự trang 
nghiêm và ánh sáng của Phật 
đường, cũng được gọi là đèm cảnh. 

Trong Thiên đường, cũng có 
đàm cảnh giúp đỡ người nhập đạo, 
như trong “Từ Trì Kí” ghi “nơi 
ngồi thiền, trải nhiều gương sáng, 
để giúp hành tâm” 

“Đà La Ni Tập kinh” liệt kê 21 
loại cúng dường trong đó có bảo 
cảnh (gương báu), đồng thời, đưa 
ra gương lớn 24 mặt, gương nhỏ 
42 mặt dùng trang trí đạo tràng. 
Trong Mật giáo, gương là một 
trong các dụng cụ dùng Quán 
Đỉnh, ANA Lê đưa ra hình ảnh 
gương với chư đê tử dùng tượng 
trưng tính tướng của chư pháp giải 
thoát. Сас tấm gương dùng tu q В 
pháp, mặt lưng thường có khắc Gương báu trang trí 
hoa văn hoa sen để trang trí. hoa văn hoa sen 


KIM BÀI (BÀI VÀNG) 


Kim Bài còn được gọi là Kim Bi, hoặc gọi Kim Chú, tiểu 
Kim Cang chữ tử (chày Kim Cang nhỏ), vốn là công cụ dùng 
trị liệu bệnh ở mắt vào thời cổ ở Ấn Độ. Trong nghỉ thức nhập 
môn của Mật giáo, tức nghi thức dùng Kim Bài khai nhãn cho 


người nhập pháp, đồng thời cang 
dùng khai nhãn tượng Phật trước 
khi đặt lên bàn thờ. 

Căn cứ theo ghỉ chép trong 
quyển 8 bộ “Đại Bát Niết Bàn 
kinh”: “Phát nói: Thiện nam tử vì 
để chữa trị trăm người, nên đến. 
thăm Luong Y, lúc biy giờ, Lương 
Y liền dùng Kim Bài vạch màng 
mắt của hắn.” Còn trong quyển 
thứ 9 bộ “Dai Nhật kinh só” ghi: 
đức Phật vì ngươi, quyết trừ tám 
màng vô hữu trí huệ của chúng 
sinh, cũng giống như Y vương của 
thế gian khéo dùng Kim Bài. 
Phương pháp trị liệu nhãn tat ở Bài vàng đồng gắn 2 hạt 
Tây phương (Ân Độ), là dùng châu (bảo tàng Nai Lương 
Kim Bài bôi thuốc lên mắt. Do đó Đông Kinh) 

Kim Bài được dùng tượng trưng 
khai mê trí nhãn bị che phú bởi các chướng ngại. 

Hình thái của Kim Bài, có dạng chày, phía trước gắn bảo 
châu, bộ phận qui mục tra tay cầm vào. Có loại chia lam ba 
đoạn, hoặc một đoạn hoặc cổ bộ hình bát giác. 

Kim Đồng Lưỡng Châu Kim Bài được cất giữ trong viện 
bảo tàng Nại Luơng ở Đông Kinh (Kyoto), thân Kim Bài trang 
trí hình cánh sen. 


KIM CANG QUYẾT (CỌC KIM CANG) 


Kim Cang Quyết (Phan văn vajrakilaka), dịch âm là Phan 
Chiết La Tích La Gia, tức trụ nhỏ dựng bốn góc đàn tu pháp, 
còn gọi là tứ phương quyết, tứ quyết. 


Bảo 
châu 


Trong quyển trung “Tô Tất Địa Yết La 
kinh” ghi: Nên dùng Khử Đạt La mộc làm 
bốn cây quyết (cọc), rộng khoảng hai ngón 
tay, vót nhọn một đầu, như một cái chày 
đóng bốn góc, hơi nhô lên đầu cọc”. 


Dạng 
hoa 
sen 


Ở Nhật Bản dùng đàn gỗ, độ dài của cọc 
91 đến 34 mm, trên cọc đẽo cán, cắm bốn góc 
pháp đàn. Hình thái của cọc ở giữa trục gắn 
qui mục, trên đưới dùng dây buộc həa sen 
trang trí, dùng đoạn trên và dưới làm cố, 
phần cê dạng lục giác hoặc bát giác, nếu cổ 
cọc có hoa văn trơn gọi là Kim Cang giới 
quyết, còn cổ cọc có trang trí hình cánh sen 
nhỏ và dài gọi là Thai Tạng giới quyết. 
Ngoài ra, mặt trước của cổ dùng bảo châu 
hoặc hình nhụy sen trang trí 


Mắt 
quỷ 


_ Tòa 
sơn 


— tán 


Kim Cang quyết 


PHẬT ĐÀN 


Phật Đàn là tên gọi chung chỉ đàn tọa dùng an trí tượng 
Phật, và cũng là cơ đàn được dùng thờ cúng tượng Phật trong 
Phật đường, hoặc khám thờ Phật đặt trong Phật đường, giống 
Tu đi đàn tự viện. 

Theo tập tục từ xưa ở Ấn Độ, thường đem tượng của bản 
tôn đặt trên đàn nơi chính diện Phật đường, như trong các 
thạch động A Chiên Tháp (Ajanta), Ba Cách (Bagh).... đều thờ 
cúng tượng Phật trên đàn đá cao. Ngoài ra, trong ngôi chùa 
hoang Mễ Lan (Miràn) ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 
- Trung Quốc, trên đàn lớn đặt 7 pho tượng của Phật Dược Sư. 
Trong động thứ 42 của Thiên Phật động Đôn Hoàng, trên 


1 کچے 


thạch đàn hình chữ U cũng 
đặt bảy pho tượng Phật Dược 
Sư ngồi. 

Ở Nhật Bản, thời cổ đại 
đa số dùng đá làm đàn Phật, 
các đàn Phật trong Kim 
Đường chùa Dược Sư, đường 
của Đông Đại tự, đều có thể 
tượng trưng cho thạch đàn 
của Nhật Bản. 

Tu Di đàn là Phật đàn 
được làm phỏng theo hình 
đạng núi Tu Di, chính là Phật 
đàn hình núi Tu Di được làm 
từ gỗ, ngói hoặc kim thạch... 
dùng đặt tượng Phật. Nói đến 
Tu Di dàn là chỉ đài tọa đặt tủ thờ Phật, tượng Phật cũng được 
đặt trên đó. 

Quyển thượng “Kim Cang Đỉnh Du Gia Thiên Thủ Thiên 
Nhãn Quán Tự Tại Вӧ Tát Tu Hành Nghỉ Quỹ kinh” ghi về 
bốn góc Tu Di đàn. Kinh viết: “б trên đỉnh của Diệu Cao Sơn, 
quán tướng có Bát diệp đại Liên hoa, trên Liên hoa có bát đại 
Kim Cang trụ, thành lầu các báu. Trong đài hoa sen quán 
tưởng có chữ Ngật Lý, từ chữ phóng ra đại quang minh, biến 
chiếu nhất thiết Phật thế giới, tất cả các chúng sinh đang chịu 
khổ được hào quang chiếu đến dèu được giải thoát. Trong đại 
quang minh này, có Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ 
Tát hiện ra, với đầy đủ vô lượng hảo tướng chói Iba uy đức”. 

Dùng hình núi Tu Di làm tòa ngòi cho tượng Phật, từ xưa 
ở Ấn Độ đã lưu hành, như tượng Phật bằng đá thời đại triều 
Cập Đa viện bảo tàng Lộc Dã Uyển Ấn Độ đang lưu giữ. Ở 
Trung Quốc, Nhật Bản cũng rất thịnh hành trào lưu ấy. 


Đàn Phật tạo hình hoa sen 


т 


thưởng v 


На ег» và nE at 


) loa sen không những có hàm ý nội tại sâu sắc, mà hinh 

thái sinh trưởng cũng có ý vị trang sức rất phong phú, 

bất luận là hoa, quả, thân, lá đều đem tới ý tưởng đẹp, vì thế 

trong các tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc Phật giáo, dèu có thể 

nhận thấy сас loại hoa văn trong trang trí do hoa sen cấu thành, 

thậm chí trong tạo hình mỹ thuật thông thường cũng thường 

dùng hình ảnh hoa sen,. Trong thời kỳ đầu bích họa, tạo tượng 

trong thạch động Phật giáo cho đến kiến trúc Phật giáo, hoặc 

cột trụ, trần nhà, ngói, gạch, trang trí tháp, rèm cửa v.v.. tất cả 
thường dùng dùng hình ảnh hoa sen trang trí. 

Nghệ thuật Phật giáo và nghệ thuật của Cơ Đốc giáo, được 
gọi là nghệ thuật сда hai tôn giáo lớn thế giới, về lịch sử phát 
triển, nói chung có thé chia làm ba hệ thống: 

1. Nghệ thuật Tiểu thừa Phật giáo: khới nguồn từ trang trí 
Phật tháp, các bức vẽ và điêu khắc Phật tháp đều có chủ dè 
về các sự tích, Sau dó mới có thịnh hành về tạo tượng hình 
Ảnh đức Phật. Phạm vi ở đây bao gồm thời kỳ đầu của mỹ 
thuật Ấn Độ và mỹ thuật các nước theo Nam truyền Phật giáo 
như Xrilanca, Đông Nam Á... 


AR 


3. Nghệ thuật của Đại thừa 
Phật giáo: trọng tâm là chế tác 
các tôn tượng và tín ngưỡng. 
Các tôn tượng đa số là các điêu 
khác tranh vẽ Phật, Bò Tát, 
chư Thần được biểu hiện trong 
kinh điển. Theo sự khác nhau 
của tông phái, có thể phân biệt 
chia thành mỹ thuật Tinh độ, 
mỹ thuật Thiên tông, mỹ thuật 
Mật giáo. Nguồn gốc của hệ 
thống này vốn ở Ấn Độ, thông 
qua vùng Trung Á truyền vào 
Trung Quốc, Nhật Bản, phát 
triển rộng tới các vùng khác. 

Nghệ thuật Mật tông Phật 
giáo: hệ thống này hưng khởi 
vào khoảng thế kỷ thứ 7, 8 
công nguyên, ở Ấn Độ. Bản tôn 
tranh tượng, pháp khí và tranh 
tượng Mạn Đà La rất phong 
phú của Mật giáo, hình thành 
nên một nhánh đặc sắc trong 


SANA 60624 2275 
——— 


IIIS 


Toà sen kiểu Trung Quốc 


nghệ thuật Phật giáo. Sau này mỹ thuật Mật giáo lại chia 
thành hai nhánh, một nhánh thông qua Trung Quốc truyền 
qua Nhật Bản, trở thành dòng nghệ thuật chính của thời dại 
Bình An, Liêm Thương; nhánh kia từ nước Nepal truyền vào 
Tây Tạng, Mông Cổ và vùng Đông Bắc, hình thành nên sự 
phát triển của mỹ thuật Tạng truyền Phật giáo. 

Trong quá trình phát triển của nghệ thuật Phật giáo, tạo 
hình, trang trí bằng hoa văn hoa sen gần như hết sức phổ biến. 

Thậm chí, rất sớm trước khi có sự xuất hiện của tượng 
Phật, nghệ thuật trang trí hoa sen đã tên tại. 


134 


Về phương điện nghệ thuật 
tượng Phật, hoa văn hoa sen 
thường được vận dụng nhiều 
nhất làm tòa ngôi thiển định 
của Phật, Bồ Tát, tức là “Đài 
sen”, trong các loại tạo hình về 
hào quang đặt sau lưng của 
Phật, Bỏ Tát. Hào quang hình 
hoa sen là một loại đặc sắc 
riêng. Gòn tạo hình hoa sen để 
Bỏ Tát, Thiên Thần cảm tay 
cũng rất thường gặp. 

Vê trang trí trên Phật 
tháp, tăng viện, lan can, hoa 
văn hoa sen cũng là một mắt 
xích không thể thiếu, nhất là Сас loại hoa văn hoa san 
dô hình hoa sen trên lan can 
và trụ đá lại càng phong phú, xinh đẹp, như di tích sơn kỳ 
Phật tháp là một trong những tác phẩm mang tính đại biểu. 

Ngoài ra, trong nghệ thuật thạch động, hoa văn hoa sen 
cũng đóng một vai trò rất quan trọng, như А Chiên Tháp 
thạch động ở Ấn Đô, Long môn thạch dêng, Vân Cương thạch 
động ở Trung Quốc, hình tượng hoa văn hoa sen phải kể vào 
hạng phong phú bậc nhất. 


Trong nghệ thuật Phật giáo, hoa văn hoa sen thường gặp, 
ngoại trừ các tạo hình hoa sen thông thường, nói chung có thể 
chia làm mấy loại hình sau: 

Liên hoa mạn (dây leo hoa sen): vẽ dài hình hoa sen sau 
thành dang sóng nước, có hình thái tự do vươn dài. 

Hiên Bình thức liên hoa (hoa sen hình thức cắm trong 
bình): dùng hoa sen cắm trong bình cổ nhỏ thân lớn với hình 
đáng tuyệt mỹ biểu lộ hình tượng hoa văn hoa sen phong phú. 


- 135 


Bảo tướng hoa văn (hoa văn báu): hoa văn hoa lệ diễn 
biến từ mẫu hoa văn hoa sen, thuộc loại biến hình của hoa 
văn hoa sen. 


Hoa văn dây len hoa sen (Liên hoa mạn). 


Hoa văn dây leo hoa sen, vẽ dài thân hoa sen ra kéo đài, 
tạo thành hình ggn sóng, hoặc biểu hiện tự do tùy thích kết. 
hợp của dạng trôi nổi, đáy leo hoa sen trong tạo trượng trang 
nghiêm Phật giáo, ứng đụng biến hóa rất rộng lớn. Dây leo 
hoa sen trong tạo tượng và thời kỳ đầu ở Ấn Dộ rất được thịnh 
hành và cũng có biến hóa rất phong phú tỉnh mỹ. 

Trén thạch trụ của sơn kỳ Phật tháp điêu khắc tạo cảnh 
hô sen (liên trì), thân hoa sen được phun ra từ miệng cá Ma 
kiệt thành hinh chữ S ggn sóng trong phác thảo ao sen, thân 
từ từ vươn lên phân bê đây khắp bức hình tả thực hoa sen, có. 
đóa nhìn từ chính diện, nhìn nghiêng, hé në: nụ hoa sen theo 
đạng sóng nước và tạo hình có phong cách khác hẳn nhau. di 
tích Phật tháp Sơn kỳ cá thiết kế lá sen vô cùng hoa lệ,còn 
ngói A ma la tạo hình hoa sen tự nhiên tá thực, mỡ ra phong 
cách đặc thù cia vương triều Сар Đa. 

Ở Nepai, phía trước 
chùa Tháp Lôi (Shrine of 
Taeju), có bia kỷ niệm 
Ưng Thản bằng dòng 
thuộc thời đại vương 
triểu Mã Lai cao tới vài 
trượng, để đỡ bia là tổ 
hợp ba của trụ tròn bằng 
да chạm khác trên đỉnh 
trụ có đài sen bằng 
đồng, trên hoa sen có nữ 5 
thần quỳ, hai tay chấn Hoa văn һда sen cài đầu 

(Liên hoa mạn) 


lại, nhìn xuống hướng ra ngoài, một trong những điêu khắc 
băng đồng vĩ đại của một thời, 

Quốc vương vương triêu Ма Lai, dùng thần quyền trị nước, 
quốc vương cũng được xem là hóa thân của thản Ty Thấp Nó 
(Shiva), đo đó trên toàn quốc có ba pho tượng Shiva dang nằm 
gần như giống nhau được thành kính cúng dường. Hình tượng 
của vị này nằm ngửa trên mình của A Nan Đà Long vương, 
ngước nhìn trời cao, bình thản và thoái mái, bến cánh tay chia 
ra cầm pháp luân, quyền trượng, hải loa (ốc biển) và hoa sen. 

Kiểu đáng dây leo hoa sen, ở Trung Quốc, đã xuất hiện tại 
Vân Cương, Long Môn từ thời Bắc Ngụy, có hình đáng vừa hoa 
lệ vừa biến hóa. 


Hiển bình thức liên hoa 


Hièn bình, Ấn Độ cổ đại gọi là Già La Xa (Kalasa), “Hiên” 
có nghĩa “Thiện” nên Hiển bình cũng được gọi là Thiện bình. 
Trong “Lượng Độ kinh tục bể” 
ghi: “Than bình lớn, tròn, cổ 
dài bằng khoảng 2/3 của than, 
miệng bình loe ra ngoài” 
Nguyên do gọi là Hiển bình, vì 
bình này có thể thỏa mãn 
mong câu của hết ау chúng 
sinh, nên còn được gọi là: Đức 
bình, Mãn bình, Thiên bình, 
Cat tường bình, Như ý bình và 
Cam lộ bình. 

Trong “Đại Trí Độ Luân” 
chép một người hy vọng có thể 
thỏa mãn được hết thảy bảo 
vật và anh ta cầu xin, Thiên 
Thần tặng cho anh ta một cái Hiển bình và hoa sen 


— 2 


bình, tén gọi là “Đức bình" và nói với у rằng: “Các vật mà 
ngươi cần, đêu có trong bình này”. Người nay sau khi có được 
bình quý, đã vô cùng thỏa тап, nhất là y đã eó được nhà дер, 
voi, ngựa, xc сё, đầy du, bèn đem các loại thất bảo tặng cho 
tân khách, bạn hữu. 

Cá khách hiếu kỳ, hỏi у: “Trước kia, anh nghèo khổ sao 
hiện nay lại giàu có như vậy?” 

Người đó trả lời: "Ta xin được một binh lớn, trong bình có 
thể sinh ra các loại bảo vật, vì vậy nên giàu сб”. Người khách 
không tin, muôn y đem chiếc bình ra xem. Y liên lấy ra bình 
quý và gọi bình biến hóa ra đủ loại vạt, quả nhiên chiếc bình 
nhất nhất ứng nghiệm. Người đó vênh váo đạp lên bình mà 
nhảy múa, không ngờ chiếc bình “choang” một tiếng vỡ nát, 
mọi báu vật đều tan thành máy khói. 

Trong luận đùng câu chuyện này ví người giữ giới cũng 
giống vậy, giới chính là chiếc bình báu, có thể sinh ra các loại 
công due diệu lạc, không có ước nguyện gì khóng đạt được. 
nhưng nêu như kiêu xa phóng dat, khác nào làm rơi vỡ bình. 

Tu đá có thể thấy, Hiền bình cũng giống như Như Ý báo 
bình, có thể thỏa mãn tâm nguyện của chúng sinh, có thể biến. 
hóa ra nhà cửa đẹp, voi, ngựa, xe сб, các loại thất bảo... 

Hiển bình thức liên hoa, dùng hoa sen biểu hiện thành 
hình dạng giống tạo hình của Hiền bình, thân to miệng nhỏ 
và có thể chia thành Hiền bình thức liên hoa tọa, Hiền bình 
thức liền hoa trụ và Hiền bình thức liên hoa lu (tòa sen hình 
bình, trụ sen hình bình và lu sen hình bình). 

Hiển bình thức liên. hoa, có tạo hình hoa sen phối với chiếc 
bình, hoàn toàn tạo hình tả thực phối hợp sinh thái tự nhiên, 
như bản hình tròn kiếu huần chương trên trụ lan can của Sơn 
Ky Phật tháp, chính là ehiấc hình hình bầu trên có hoa sen 
mọc tươi tốt. Ở giữa là đóa sen ] ra tìm nhụy và nhụy đực, 
cánh sen cô dạng rũ xuống dưới, đối xứng với lá sen, phía dưới 


neka 


của lá sen mỗi bên một đóa hoa sen chính điện, thành dang 
tả hữu đối xứng, 


Bảo tướng hoa văn 


Bảo tướng hoa văn là hình vẽ hoa sen biến hóa tới giai 
đoạn phong phú nhất, hoa lệ nhất. 

Hoa sen, trong kinh điển thường được gọi là Bảo liên hoa 
(hoa sen quý), do có đặc chất đây đủ của bảo tướng, cát tướng. 

Hình thức của Bảo tướng hoa văn có 1ё có thể chia thành 
hai loại, một loại là hình hoa sen 8 cánh có hướng chính diện, 
từ trang trí trên trần của Thiên Phật động 8 Đôn Hoàng, các 
sản phẩm đột, dó gốm, gương đồng, điêu khắc trên kim loại, 
bia mộ của đời Đường cho đến gạch vuông của thời đại Tân La 
ở Hàn Quốc... dèu có thể gặp trang trí Bảo tướng hoa văn. 

Một loại khác của hình thức Bảo tướng hoa văn có biểu 
hiện mặt nhìn nghiêng, phối với hình trạng tự do của lá, dây 
leo, đó là do biến hóa từ hình trạng của Thụy liên, thực tế, 
hoa văn kim ngân bắt đầu lưu hành từ thời kỳ Nam Bắc triều, 
kết hợp với hoa văn truyền 
thống cổ đại Trung Quốc. Trong 
ngôi mộ thời Ngụy Tấn được 
phát hiện ở Vạn huyện Tứ 
Xuyên, đã có hoa văn kim ngân 
nguyên thủy, đấp viền gạch 
trang trí. Cánh lá thời kỳ đầu 
của hoa văn kim ngân (thời 
Nam Bắc triu) nhỏ dài, mỗi 
một nhóm gồm ba đến bốn 
cánh, ди nhọn của cánh thứ 
nhất cong ngược lên, gồm một 
hoặc hai cánh bên trong, cánh 
cuối cùng mũi nhọn lật xuống 


Bảo tướng hoa, 
biến hình hoa văn hoa sen 


„аё 


đưới, sau đó thường вар một loại hoa văn cành kim ngân quấn 
quanh, ở giữa hai lá kim ngàn ở bên trái, bên phải, kẹp lấy 
một đóa hoa sen hoặc cánh sen, biến hóa giống như hoa sen, 
thời đại cảng về sau phiến lá càng được vẽ lớn rộng hơn. 


Sau đời Tùy Đường, hoa văn hoa sen không ngừng đi 
hóa, sáng tạo nen Bảo tướng hoa văn càng phong phú, diễm lệ. 


Thật tướng của Bảo tướng hoa văn có thể nói là trải qua 
dụng hợp nghệ thuật của mấy dan tộc mới hình thành, như 
Ấn Độ, Ba Tư, Tây Vực, cho đến hoa văn kim ngân Hy Lạp 
cũng có liên quan. Cũng chính thèng qua giao lưu van hóa từ 
con đường ta lụa, cuối cùng nở ra đóa hoa đóa hoa cực kỳ hoa 
mỹ vào thời Đường. 

Như bức “Phiêu Địa Đại Đường hoa văn thẩm”, một trong 
hơn 30 tấm thám hoa văn hiện nay đang cất giữ а Chính 
Thương viện, Đông Đại tự ở Nai Lương - Nhật Bản, có thể coi 
là đại biểu cho sự hào hoa của Bảo tướng hoa văn thế kỷ thứ 
8. Với phương pháp kỹ thuật màu lam phối với màu đỏ. vàng, 
xanh lục, cam, cánh hoa có màu sắc đậm rực rỡ. 


Giá 38 AË hoa 
Giê đỡ. 


Gấu tao toà sen 


мо АМ 


HOA VAN HOA SEN 
СОА TƯƠNG PHẬT 


Liên hoa đài {0а (tòa sen) 


Phật và Bà Tát có các loại tòa ngồi khác nhau. Tòa ngồi 
thông thường phổ biến nhất đặt tượng Phật, BÒ Tát, có các 
loại Sư tử tòa, Liên hoa tòa, Điểu thú tòa, Bàn thạch tòa... 
Trong các tòa ngôi của Phật Bỏ Tát, có thể thấy nhiều nhất 
là Liên hoa đài tọa. 


Liên hoa tòa, tòa ngôi có hình hoa sen, cũng còn gọi là Hoa 
tọa, Hoa đài. Trong “Quán Vô Lượng Thọ kinh”, ghi chép về A 


Tạo hình toà hoa sen rất phong phú 


—a 4 


Di Đà Phát và Quan Thế Âm Bê Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng 
ngồi trên đài sen báu, cũng như những người Cửu phẩm vãng 
sinh Tịnh thổ, an trú trên Tịnh thể Liên hoa. Dùng hoa sen là 
tòa ngồi, là nghi tướng thịnh hành nhất từ xưa đến nay ở Ап 
Đệ, phổ biến nhất trong các tờ ngôi của Bê Tát, thông thường 
thấy nhiều hơn cà eó Bát điệp Liên hoa (hoa sen tám cánh) hoặc 
Thiên điệp Liên hoa (hoa sen ngàn cánh) dùng làm tòa ngồi của 
chư Tân. Chư Thiên cùng thường xuyên dùng lá san làm tòa 
ngồi, gọi là Hà Hiện tòa (tòa lá sen). Vì sao Phật, BA Tát lại 
dùng hoa sen làm tòa ngôi? Quyển thứ 8 “Đại Trí Độ Luận” có 
đẻ cập tới truyền thuyết thần Phạm Thiên Ấn Độ giáo được 
sinh ra từ hoa sen như sau: Trên mặt nước có mệt người ngàn 
đầu, hai ngàn tay chân, tên là Уі Nữu từ rốn của Vi Nữu mọc 
ra Thiên điệp kim sắc diệu bảo liền hoa (hoa sen vàng ngàn lá), 
hào quang rực rỡ, như vạn mặt trời cùng chiếu sáng. Trong hoa 
sen ed một người ngồi кібё già, người này cũng сб hào quang vô 
lượng tên gọi Phạm Thiên vương. Phạm Thiên vương ngồi trên 
tòa sen nên chư Phật nương thuận theo tập tục cũ, cũng an іса 
kết già trên hoa báu, giảng thuyết Lục ba la mật. 

“Vi Nữu” trong sách luận nói đến, ehính là thần Tỳ Thấp 
NG (Shiva) trong Ấn Đệ giáo. Ngài hiến hóa ra thân hình 
ngàn đầu, hai ngàn tay, mọc cành hoa sen vàng từ trong rốn, 
hoa sen này sáng rực của có vạn mặt trời cùng chiếu, người 
ngồi kết già trong hoa, chính là Phạm Thiên vương trong An 
Độ giáo. 

Do vì Phạm Thiên vương ngồi trên tòa sen nên chu Phật 
nương thuận theo tập tục, cũng an toa trên hoa sen. 


Phật Đà và Vi Nữu (tức Shiva), cùng từ rốn xuất hiện sinh 
ra hàng loạt loại sen bau, trong các loại sen, mỗi loại đều có 
Phật, mỗi tòa sen đều có Phật, 


Trong truyền thuyết của Ấn Độ, từ xưa vẫn сої hoa sen 
tượng trưng cho sự cao quí thánh khiết, do đó, rất nhiều thần 


142 e 


thánh đều сат hoa sen. Trong thần thoại Ấn Độ, chư thần ở 
nơi núi thiêng vũ trụ, mỗi người đều có quyến thuộc. Vợ của 
thần Shiva chính là nữ thần Liên hoa, hình ảnh thường thấy 
bà chân đạp hoa sen, tay cũng cam hoa sen. 

Trong miếu Lạp thần ở Ái La Lạp thạch động, có pho 
tượng thần Lạp Khắc Tu Mỹ Nữ, ngồi trên đài sen, mặt nước 
đầy những lá sen và thủy cầm. Hai bên nữ thần có bốn cơn 
voi dùng vòi phun nước lên Liên hoa nữ thần, chư thiên thổ 
địa vòng quanh chúc mừng. Sau khi Phật giáo hưng khởi, Lạp 
Khắc Tu Mỹ Nữ được chuyển hóa thành hộ pháp Phật giáo, 
gọi là Cát Tường Thiên. 


1. Nguồn gốc của Liên hoa tòa (tòa sen) 

Tòa sen là Liên hoa đài tọa của Phát, Bë Tát, cũng còn tên 
gọi là Liên hoa đài, hoặc gọi tắt Hoa dài, liên hoa tọa, Hoa 
tọa. Dùng đài sen làm tòa ngài của Phật, Bê Tát để biểu thị 
Phật, Bê Tát mặc dù ở nơi do bẩn, nhưng vẫn tách ly trần cấu 
thanh tịnh, thân lực tự tại 


Lan can hoa sen 


—a 3 


Quyển 8 “Đại Trí Độ Luận" chép nguyên nhân Phật, Bồ 
Tát dùng hoa sen làm tòa ngôi là do: “Với sự mềm mại và sạch 
sẽ của hoa sen, nên chư Phật hiện thắn lực eó thể ngồi trên 
đó mà vẫn không làm nát hoa; lại có nguyên nhân là dùng 
trang nghiêm diệu pháp tàa; còn vì các hoa khác đều nhỏ, 
không có hoa nào to, sạch, thơm như hoa này”. Bởi vì hpa sen 
cPhật, Bå Tát thị hiện thân lực có thể ngôi trên dé mà vẫn 
không làm nát hoa; lại vì duyên cớ là pháp tòa trang nghiêm 
vi điêu, hoa sen tuy nhỏ, mùi hương rất thanh tịnh xa rộng, 
nên Phật, Bà Tát dùng hoa sen làm tòa ngòi. 

Quyển 8 “Đại Trí Độ Luận” cũng liệt kê nguyên nhân vì 
sao Phật, Bỏ Tát không ngòi trên sập mà ngôi trên hoa sen, 
đó là: (1) vì sắp là tòa ngồi của giới Cư sĩ; 2) vì để thị hiện 
thần lực của Phật, Bê Tát, do hoa sen mềm mại thanh tịnh, 
các ngài ngôi trên đó mà hoa sen vẫn khòng bị hỏng, nát; (8) 
hoa sen có thể trang nghiêm vi diệu pháp tòa; (4) vi đại bộ 
phân ede loại hoa đảu rất nhỏ, chỉ có hoa sen to hơn, mùi thơm. 
thanh khiết hơn. 

Ngoài ra, trong kinh Phật còn nhiều ví dụ khác. Dùng hoa 
sen để ví với các vị Thánh, Phật và Вё Tát, tuy sinh nơi thế 
gian, nhưng vẫn không bị nhiễm bán. Quyến thứ 4 “Tạp А 
Hàm kinh” ghi: “Như thị phiển não lậu, nhất thiết ngã di xả, 
di phá dĩ ma điệt, như Phản Đà Lợi sinh, tuy sinh, nhí vị tầng 
trước thủy”. (cũng như đối với các loại phiền não hữu lậu, hết 
thay ta đều đã xả bỏ, đã phá hoại, đã diệt trừ, giống như là 
Phần Đà Lợi hoa vậy, mặc dù sinh trưởng trong nước, nhưng 
không đính nhiễm nơi nước). 

Trong “Chuyển Diệu Pháp Luân phẩm" quyển thứ 33 bộ 
“Phật Bản Hạnh Tập kinh” viết: “Do như Phần Đà Lợi tại 
thủy, tuy phức xứ tại vu thủy trung, nhì bất ví thủy chỉ sở 
triêm. Ngã tại thế giới diệc phục nhi” (Cũng như hoa sen sinh 
trưởng ở trong nước, mặc dù trong nước, nhưng không bị dính 
nước, đức Phật ở nơi thế gian cũng như vậy). 


144 


Vå lại, các kinh điển như “Bi Hoa kinh", “Diêu Pháp Liên 
Hoa kinh”... cũng dùng hoa sen đặt tên kinh, để ví với sự 
thanh tịnh, vô nhiễm, quảng đại của các kinh này. Trong lời 
ша cuối của “Diệu Pháp Liên Hoa kinh” đo Tăng Duê trước Lác 
ghi: “Trong tất cå các loài hoa, hoa sen thù thắng nhất” 


Ngoài ra, hoa sen cũng là một trong 32 tướng tết xuất 
hiện khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, quyển thứ 3 
“Phương Quảng Đại Trang Nghiêm kinh” ghi: “Khi Bề Tát ở 
trong thai đủ 10 tháng lúc sắp dan sinh, ở Thâu Đàn vương 
cung có 39 loại tướng tết hiện ra trước nhất, một là tất cả 
đại thụ đều nẩy nụ hoa sắp nû, hai là trong ао dim Uu Bát 
La hoa, Câu Vật Đầu hoa, Ba Đầu Ma hoa, Phần Đà Lợi hoa 
đều trổ пау nụ hoa, ba lå сас bụi hoa nhỗ đều trổ hoa nhưng 
chưa nở”. 


“Phạm Võng kinh” ghi: Lê Xá Na Phật ngồi trên đài hoa 
sen, chung quanh đài sen có ngàn cánh hoa, lại xuất hiện 
ngàn vị Phật Thích Ca Маи Ni, trên mbi cánh hoa có trăm ức 
quốc thổ, mỗi quốc thể lại сб một vị Thích Ca, đều ngồi dưới 
gốc cây bó dè, đều thành tựu Phật đạo. 

Còn trong “Quán Vò Lượng Thọ kinh” có đệ thấy hoa боа 
quán. chính là quán tưởng hoa sen trên bầy пої bản địa, mỗi 
cánh hoa đều làm từ trăm báu, có 8 vạn 4 ngàn gân lá, giống 
như bức tranh nhà trời vậy. Đức Thích Ca dung Ту Lãng Già 
Bảo làm dài hoa, còn tòa sen dùng 8 van Kim Cang Chân 
Thúc Già Bảo, Phạm Ma Ni Bảo, Diệu Chân Châu Vàng... 
trang nghiêm. Còn trong Cửu Phẩm Vang Sinh chép, người 
được vãng sinh quếc thổ Сус Lạc, đầu ngôi trên thất bảo liên 
hoa. Còn Thiên Thần BÀ Tát trong “Tính Độ luận” ghi 
lượng đại bảo vương, ví điệu tịnh hoa đài”. Vì thế người niệm 
Phật phát nguyện vãng sinh Tịnh thổ, khi lâm chung, Phật, 
Bê Tát së bung đài sen đến đón. Do hình dung vë đức thanh 
tịnh của đài sen, nên có tên gọi “Tịnh Hoa Đài”. 


Hoa sen cõi người, hoa sen 
trên trời, hoa sen của BO Tát, 
hoa sen của đức Phật cũng 
khác nhau: trong quyển 10 
“Đại Trí Độ Luận” ghi: 

Hoa sen có ba loại: một là 
hoa ở cõi người, hai là hoa ở 
cõi trời, ba là hoa của Bồ Tát. 
Hoa cõi người lớn nhất cũng 
chi hơn mười cánh, hoa cõi trời 
trăm cánh, hoa của Bồ Tát 
ngàn cánh. 

Trong “Phạm Vðng kinh” 
ghi thêm: Lô Xá Na Phật ngồi 
trên đài hoa sen, chung quanh 
đài có hơn ngàn cánh, trên 
mỗi cánh hiện ra ngàn vị Phật М 
Thích Са Маи Ni, mỗi hoa có Hoa vin hoa sen | 
trăm ức quốc thổ, mỗi quốc trên lan can và cánh cửa 
thổ có một Thích Ca Như Lai, mỗi vị ngồi dưới gốc cây bó đề, 
viên thành Phật đạo. Quyển thứ nhất “Phạm Võng kinh só” 
giải thích rõ hơn: hoa sen Bà Tát ngồi có trên ngàn cánh, còn 
đài sen Phật ngồi không có hạn lượng, mỗi cánh sen đều rộng 
khắp Pháp giới. 

Tòa sen Phật giáo, sớm nhất có thể truy ngược tới thời kỳ 
đầu thời đại lập tượng Phát, khoảng thế kỷ thứ I công nguyên. 
Tạo hình của tòa sen thuở ban đầu có thể xuất hiện do hình 
thức tượng Phật phối hợp với tòa ngồi vuông, nên mới sản 
sinh ra tòa sen. Có khi hai bên phương tòa (tòa ngồi vuông) 
điêu khắc thiên nhân hoặc tượng cúng dường. Nhưng trước khi 
tượng Phật chưa xuất hiện, đã сб totem của tòa sen, như trên 
phù điêu Liên hoa nữ thần ở cửa nam tháp thứ nhất Sơn Kỳ 
Phật tháp, đã có tòa hoa sen dạng hé nở, hoa sen trên tòa sen 
được thể hiện theo phong sách tả thực. 


tr 


Lô Xá Na Phật được thờ phụng trong chùa Phụng Tiên ở 
Long Môn thạch động Trung Quốc, tòa sen được triển hiện 
theo hình thái của thế giới Liên hoa tang. 

Chùa Phụng Tiên là thạch đông không убт) có qui mô lớn 
nhất cho đến пау, chia thành hai vòng trong, ngoài, vòng 
trong rộng khoảng 38 mét, sâu khoảng 23 mét; vòng ngoài 
rộng khoảng 36 mét, sâu khoảng 4 mét, là thạch động quan 
trọng với qui mô lớn nhất, nghệ thuật tỉnh mỹ, có tính đại 
biểu trong các thạch động đời Đường. 

Trung ương vách sau thạch động khắc chạm tượng ngôi LA 
Ха Na Phật, cao khoảng 16 mét, tướng tốt trang nghiêm, thân 
thể hùng vĩ, tóc xoắn thành gan sóng, dường nét у phục tinh 
të, tòa ngồi gồm ba lớp hoa sen, trên mỗi cánh sen có chạm 
các hình Phật nhỏ, biểu thị liên hoa tạng thế giới, chung 
quanh đóa hoa sen trung ương sau lưng là hình hóa Phật, Phi 
Thiên và cày cỏ, quảng lửa... được chạm nổi, hình ảnh hết súc 
phong phú. 

Chư Phật, Bò Tát dùng đài hoa sen, vốn vì hoa sen vì hoa 
sen mềm mại sạch sẽ, các ngài muốn thị hiện thần thông. 
Trong các loại hoa, hoa sen to nhất, do đó có thể dùng trang 
nghiêm vi diệu pháp tòa, vì thế hoa sen cũng trở thành tượng 
trưng bảo toa của Phật, Bà Tát. 


2. Hình thức của tòa sen. 

THình thức cơ bản của tòa sen được hình thành một cách 
hoàn chỉnh từ thời Kiên Đà La vương triều Quý Sương cho đến 
thời đại của vương triều Cáp Đa. Đại khái có thể chia thành 
hai loại tạo hình cơ bản là tòa sen có thân hoa sen và tòa sen 
không cá thân haa sen. Loại tòa sen cá thần haa sen lại cû thể 
chia thành hai loại hinh thức: mỗi tòa một vị Тӧп hoặc một 
tòa nhiều vị Tên. Còn tòa sen không có thân hoa sen có thể 
chia ra tòa sen ngửa lên (ngường liên hoa), tòa sen có cánh rü 
xuống (phụ hên hoa) và hình thể hỗn hợp cả hai loại. 


Hoa văn trang trí hoa sen thời Kiên Đà La biếu hiện trên. 
Хоа ngồi, một loại thuộc phong cách tả thực, một loại là tạo 
hình tòa sen có các cánh sen rũ thấp. Tạo hình tòa sen theo 
phong cách tả thực rất giống với hình ánh hoa sen mọc trong 
nước, tự nhiên khả ái. Trong viện bảo tàng Lạt Hợp Nhĩ 
(Lahare) cất giữ tòa sen thời Kiên Đà La điển hình phong 
cách tả thựe này, là tòa sen сб hình thức một hoa một vị Phát, 
cánh sen tổ hợp nhiều tång, mỗi tång là một day cánh sen xếp. 
liên nhau thành hàng, tòa sen điêu khắc miệng cất rất sâu, сб 
hình trạng hướng lên trên në ra một cách tự nhiên. 


Còn đài sen theo kiểu không có thân sen, cánh sen của đài 
sen nở ngửa lên, giữa mỗi cánh sen có vất cắt khá sâu, khiến 
cho phù điêu đài sen càng hiển lộ tính lập thể sinh động, cánh 
sen của loại tòa sen này, thường to тар với đầu hoa nhọn nhỏ. 

"Thời Kiên Ра La còn сб một loại tạo hình đài sen, cánh 
sen của hoa sen kiểu thon đài và rũ thấp. Trên cánh sen cố 
điêu khắc đường nét rìa cánh hoa, đồng thời sắp xếp cánh đơn 
hoặc nhiều cánh, hình dáng của loại tòa sen này, ngoại trừ 
biểu hiện nơi bòa sen, còn thường được ứng dung vào vách của 
khám thờ trong kiến trúc và trang trí đỉnh tròn của tịnh xá, 
như trang trí hoa văn hoa sen bên ngoài tháp Phật, chính là 
tạo hình sủa loại hoa sen ấy. 

Ngoài ra, thời Kiên Đà La còn có một hình thức tòa sen 
loại khác, tượng thân hai chân mỗi chân phân biệt đạp trên 


Tạo hình các loại 0а hoa sen (1) 


146 tes 


một đài sen, hình thức chủ yếu 
chịu ảnh hưởng Trung Á. Ở hai 
đường Nam. Вас của Tây Vục rat 
thịnh hành các tượng Phật đứng có 
tạo hình loại này. 

Trong động số 89 của Kham Ha 
Lgi (Kanheri, thạch động thuộc 
vương triểu Cập Đa thế ký thứ 5, 
6, có Thiên điệp hoa sen tọa (tòa 
sen ngàn lá). Quyển 10 “Đại Trí Độ 
Luận” ghi việc Bồ Tát ngồi trên 
Thiên diệp hoa sen tọa. Hoa sen 
trong động đá này có hình ảnh 
gồm một thân sinh ra nam nhánh, 
đây là đài sen có hình dạng cánh 
sen kép với các cánh sen trên 
ngửa, đưới rũ hỗn hợp, và hoa sen Tao ninh сас lại trẻ hoa sen (2) 
ngàn cánh này vươn ra từ nhũ hải 
(biển sữa), trên đài sen đều có 
hình Phật và Bê Tát ngồi. 

Vào khoảng thế kỷ thứ 4 đến dâu thế kỷ thứ 5 công 
nguyên, đã xuất hiện tòa sen có tạo hình giống Phục bát hình 
liên hoa (hoa sen hình bát úp), một hình thức rất đặc biết. Đài 
sen cé ngoại hình giếng như edi bát úp (phục bát), cánh sen 
đo tuyến điêu khác hình thành, trên thân sen mọc ra hai tòa 
sen nhả đối xứng ở hai bên trái, phải, còn hai bên thân tạo 
hình theo kiču một thân tam Tòn. 

Đến thế kỷ thứ 7, Lộc Dã Uyển cũng xuất hiện một loại 
tạo hình đài sen giống với phong cách tả thực thời Kiên Đà 
La, cánh sen to тар, сб hình thức của nữa cái bát úp, hoa nở 
ngửa lên phía trên, hoa sen bảo lưu ngoại hình kiểu đài sen 
như cái bát úp (Phúc bát liên hoa thức), Tạo hình của cánh sen 
rất tự nhiên và eó qui luật thiết kế của tạo hình mỹ cảm, đó 


§ cảnh 


„мз 


là một trong những nét đặc sắc của đài sen Lộc Dã Uyển 
(vườn Lộc Dã) 


Hào quang hình hoa sen 


Hào quang tức ánh sáng phát ra từ sau lưng thân Phật, 
cũng còn gọi là Quang Diệm, Viên Quang... thông thường, hào 
quang сб thể chia làm hai loại: hào quang trên đầu, và hào 
quang của thân. Hào quang đâu, chính là ánh sáng tròn sau 
ади đức Phật theo hình trạng mà chia ra: Viên quang, Luân 
quang, Bảo châu quang, Phóng xạ quang... Hào quang trên đầu 
của thuộc, Bô Tát vốn là ánh sáng phát ra từ hình tướng bạch 
hào (lông trắng) ở giữa lông mày. Do đó, trong rất nhiêu tượng 
Phát nhìn nghiêng, cũng vë thành ánh sáng có hình tròn. 

Tạo tượng của Phật giáo, để biểu hiện hình tướng sáng láng 
của đức Phật, nên dùng các tạo hình như Viên luân hình, Trực 
tuyến hình, Dương viên hình... đặt ở sau đầu của tượng, gọi đó 
là đầu quang hoặc Dinh viên 
quang. Bối quang bao gồm cả 
hào quang đầu và hào quang 
toàn thân. Đầu quang tạo 
hình ánh sáng lấy phần đầu 
làm trung tâm và phát tán ra. 
Tạo hình phổ biến nhất, 
nhiều nhất là Viên luân và 
Phóng xạ quang. 


Thân quang, tức ánh sáng 
phát ra sau lưng Phật, thông 
thường không chỉ hào quang 
sau lưng không, mà phối hợp 
eá với hào quang đầu, thành 
hào quang hoàn chỉnh toàn 
thân. Dạng thức của hào Hào quang sau lưng Phật 
quang toàn thân có loại hào hình hoa sen (1) 


10 4. 


quang từ đầu đến chân, toàn bó là một vòng sáng. Có khi 
kết hợp với hào quang đâu, thành hai vòng tròn hinh thành 
nên hào quang toàn thân, 45 chính là Luân hậu quang như 
thông thường vẫn gọi. 


Ngoài ra, cũng có hào quang thản vàng tròn thành hình 
hỏa điệm, các loại hình hỏa diêm (vòng lửa) này có hoa văn 
nước, сау cỏ, thêm Phật văn... và các loại hoa van khác dé 
trang trí. Tùy theo sự khác nhau của khu vực và thời đại, ở Ấn 
Độ, Tây Vực, Trung Quốc, Han Quốc và Nhật Bán, hào quang 
đặt sau lưng diễn biến thành các loại hình thức khác nhau như 
haa Phật, phi thiên, tháp, thiên nhân, chim Ca Lăng Tần Già, 
chữ Phan ум... khiến cho hào quang trở nën có hình dạng 
phong phú và đa dạng nhiều màu sắc. 


Trang trí hoa sen của hào quang, gọi tắt là liên hoàn hối 
quang, dùng cánh đơn, cánh phức hoa sen phối trí thành các 
loại biến hóa khác nhau. 


1.Ау hào quang hình hoa sen vương triêu Сар Đa làm thí 
dụ, về mặt trang trí e ba loại tạo hình, một loại là liên hoa 
hoàn bếi quang; một loại là đùng trực tuyến biểu thị bối 
quang, vòng ngoài thêm vào hoa sen hoặc thực vật dạng ggn 
sóng hình thành nên đường thảo van; loại thứ ba của bối 
quang có hình dạng ở trung ương vốn hình tròn, ngoài dùng 
hoa văn châu ngọc trang trí, vòng ngoài lại dùng Liên đường 
thảo trang trí thêm. Liên đường thảo do hai loại tạo hình tả 
thực và dè án cấu thành. Loại thực vật đường tháo có dang 
ggn sóng này, khi dùng để trang ¿rí hào quang đặt sau lưng 
lại càng làm rõ thêm nét tinh хао và hoa lệ, hình thành nên 
đặc sắc trong quá trình phát triển hoa văn trang trí trén hào 
quang của vương triểu Cập Đa. 


Mạn thảo văn dạng ggn sóng trên hào quang thời đại 
vương triểu Cập Đa, khác với tác phong trang trí đơn giản 
chân chất thời kỳ ban dau, là đặc sắc trang trí hoa văn quan 


AÀ 


trọng trên hào quang nghệ thuật tạo tượng thời vương triều 
Сар Ра 

Chư Tôn trong Tân Dương động ở Long môn thạch động, 
tức Thích Ca Mâu Ni Phật, hào quang sau lưng ngài, dùng 
hình ảnh hoa sen để trang nghiêm bó trí. 

тап Dương động được Bắc Ngụy Tuyên Võ Đế tạo ra để báo 
đáp ân đức cha mẹ, rộng khoảng 12 mét, sâu khoảng 11 mét. 
Bản Tôn nơi vách sau là tượng ngồi của đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, hào quang đặt nơi lưng có hình ngọc khuê, dùng hoa 
cây kim ngân, hoa sen, thiên nhân và hỏa diệm trang nghiêm 
bố cục. Tượng Thích Ca Mâu Ni Phật đặt nơi Kim Đường chùa 
Pháp Long Nhật Bản so với tượng này rất giống nhau, bức 
trướng rủ trên trần nhà của Kim Đường này, về hình thức 
cũng mô phỏng theo bảo trướng chung quanh trần nhà của 
động Long môn. 

Vách trong của động Long môn có năm pho tượng ngồi, ba 
pho tượng đứng tạc đức Thích Ca, trân động trang trí hoa văn 


Hào quang hình hoa sen Hào quang hình hoa sen sau lưng 
sau lưng Phật (2) (tượng Thích Ca Tam Tôn, 
chùa Pháp Long, Nhật Bản) 


152 Ае 


hoa sen, phi thiên thần tượng, trên mặt đất cũng có khắc hoa 
văn hoa sen. 

Trong Kim Đường chùa Pháp Long Nhật Bản, hào quang 
lớn sau lưng tượng Thích Ca tam Tôn chính là hào quang kiểu 
hoa văn hoa sen. Văn hóa Lương Nại tài nghiên cứu sở cất giữ 
nhiều tiêu bản vòng châu hoa sen tám cánh, chính là tác 
phẩm giữa thế kỷ thứ 7 


HOA VĂN HOA SEN THÁP PHẬT 


Тав hình hoa sen trên tháp Phật 


Tạo hình của Phật tháp ở Ấn Độ rất đơn giản ở thời kỳ 
đầu, bộ phận hình bát úp vốn chưa có trang trí, cho đến thế 
kỷ thứ 2 công nguyên, tháp A Mã Lạp Ngoa Đệ Phật mới có 
hoa thảo văn trang trí. Đến các 
thời đại muộn hơn sau này, tháp 
Phật mới có các loại trang trí, 
như hai tòa tháp Phật ở Bê Dê 
Già Gia và Lộc Dã Uyển, có thể 
dùng làm đại biểu. 

Còn tạo hình hoa văn hoa 
sen, mang tính đại biểu cho 
thời kỳ đầu là thạch trụ vua A 
Dục của vương triểu Khổng 
Tước vào thế kỷ thứ 3 trước 
công nguyên, đầu trụ có cánh 
hoa sen rũ xuống bọc lấy đầu Я 
trụ Phật tháp sớm nhất là một My 
gò đất đơn giản, không có bất 1: mi 
kỳ trang trí nào, sau này mới có 7 ЗА 
trụ đá, cửa tháp, vây thành lan Lan can hoa văn hoa sen 


دو کے 


can hàng rào bên phía, thêm vào đó những hoa văn đẹp dé 
trang trí trên gò đất. Căn cứ phong tục đương thời, trên 
Phật tháp nếu không trang trí phong phú để trang nghiêm, 
là điều đại bất kinh. 

Dụng tháp Phật dang nhỏ ở địa khu Kiên Đà La là ví 
đụ, tạo hình một tòa tịnh xá dang nhỏ hình bát úp ó Bạch 
Hà Ngòa, chính điện điêu khác khám thờ Phát nhỏ, cung 
phụng Xá Lợi đức Phật, bai bên khám thờ Phát có hai vị đệ 
tử quy y. Dé mặt Phúc bát dùng dường điêu khác hoa văn 
hoa sen có cánh kép rũ xuống theo kiểu hai lớp, chỉ tiết rất 
tình xảo. 


Tháp Phật ở Xrilanca sau thế kỷ thứ 2, phần nên của đài 
(Һар, đã có thêm điều khắc vật trang trí, như hoa sen, đầu 
voi... Đáng tiếc các tháp Phát cá thời kỳ đầu đều không hoàn 
chính, mặc dù có một số di tích được bảo tổn, nhưng vẫn 
không giữ được hình đáng ban đầu vốn có của nó. 


Từ một sé tác phẩm điêu khắc được bảo tổn trong các di 
tích tháp Phật cổ, ta có thể thấy được các tác phẩm điêu khẮc 
này chịu ảnh hưởng sâu sắc của Ấn Độ bản thổ. Tác phẩm 
điều khác thường gặp nhất là phù điêu lan can tháp Phật, chủ 
đề thông thường phù điều là hoa sen trên bình hoa, chim công 
lớn nhỏ, voi, hoa уап hoa cỏ... 


Thía trước Phật tháp hoặc thánh điện $ ХгПапса, có bệ 
đá triu bái, tịnh tâm, được điêu khắc từ đá Banae của tháp 
Phát Ấn Độ, hoặc khác đá hình bán nguyệt, hỏa diêm, động 
vật, sư tử, ngựa, trâu, voi, dây lao, thiên nga và hoa sen ở 
giữa. Dë tài thần bí điêu khắc từ đá Bonac này, mỗi nhà có 
cách kiểu khác nhau, rất rõ ràng chịu sự ánh hướng từ Ấn 
Độ, tham chí từ phong cách thời đại Kiên Ра La, được Phật 
giáo dò của nước này giữ gìn và sử đụng rêng rãi, trong hoa 
văn trang trí trên trần động của thạch động ở Ấn Độ, thường 
xuất hiện nhiều. 


154 


Trang trí hoa sen trên lan can và trụ đá 


Try lan can là phần ngoài vây quanh tháp Phật, giống như 
kiến trúc tường thành, có tác dụng bảo vệ tháp Phật, hình 
thành phán chia bên trong và bên ngoài tháp, người tham 
quan có thể tiến vào từ cửa tháp, hoặc men theo những bậc 
thêm của trụ lan can đi vào phía trên tháp Phật lễ bái. Ở di 
tích tháp Sơn Kỳ, có thể nhận ra chung quanh tháp Phật, ở 
bốn phía của lan can thường trang trí cửa, cửa tháp mô và lầu 
bia rất giống nhau. 

Trên trụ thẳng hoặc trụ ngang của lan can trụ đá, thường 
điêu khắc các hoa văn rất đẹp, trục tròn do hoa văn hoa sen 
phối hợp với các chủ đề trang trí khác nhau, đó gọi là trụ tròn 
hình hoa sen dạng huân chương (huân chương thức liên hoa 
viên hình bản), hoặc cũng có trụ tròn với hoa văn hoa sen {тїш 
tượng đơn độc biến hóa, khi tượng điêu khắc các nhân våt bổ 
sung, ví dụ như tượng cúng dường Dược Xoa nữ. Phật giáo cho 
phép chịu ảnh hưởng tín ngưỡng địa phương, biến thành đề 
tài hộ pháp Phật giáo. Thông thường đường thông, cửa chùa 
thạch động, có chạm các phù điêu loại hình này, với tác dụng 
bảo vệ pháp và hàng phục ma ám. 

Tháp Phật từ một khối đất đơn thuần, đến khi bắt đầu 
phát triển thành hình thái trang nghiêm, lan can ở chung 
quanh tháp Phật cũng bắt 
đầu phát triển ra các 
trang trí phong phú. 

Tù thế kỷ thứ 2 trước 
công nguyên, đến thế kỷ 
thứ 5 sau công nguyên, 
trang trí hoa sen trên trụ 
lan can của tháp Phật, có 
thể chia thành mấy kiểu 
dáng: Trụ đá hoa văn hoa sen 


AHH 


Hoa vén hoa sen dang day. 


Hoa văn tròn hoa sen dang huân chương. 


Đường thảo văn dang hoa sen gon sóng. 


Hoa sen vân mây. 


Тао hình hoa sen. biểu hiện trên trụ lan can, chủ yếu dùng 
họ hoa sen An Độ cùng hoa sen thuộc họ sen nước Ai Cập với 
hình thức chủ yếu là trừu tượng. Thí đụ trong viện bảo tàng 
Са Lạc Mã (Colombo) Xrilanoa, cất giữ một phiến đá làm đàn 
cúng được tìm thấy ở А Мб Lạp Đạt Phó Lạp (Anuradhapura, 
trên phiến đá này có điêu khác hoa sen thuộc họ sen nước của 
Ai Сар, nhân trên tạo hình nhìn nghiêng hoa sen hệ Ấn Độ. 

Hoa văn hoa sen theo phong cách tru tượng có thể chia 
thành hoa văn tròn hình nghiêng hoặc hình chính diện. 


Ban hình tròn của trang trí 
hoa văn hoa sen trên số lan 
can tròn của Ba Nhi La Bức 
cảng phong phú da dạng hơn 
với họa tiết trong đó trung 
tâm dùng kết cấu của hoa văn 
hoa sen dang tròn, giữa tâm 
hoa sen phối trí hình ảnh 
tượng cúng dường, cánh sen 
tạo thành cánh sen Кёр hình 
kiếm, vòng ngoài сб hoa văn 
châu ngọc bao bọc, tâm hoa 
sen điêu khắc tượng cúng 
dường hoặc tượng thiên nhân, 
hên cạnh nhân vật eó hoa văn 
nhụy đực của hoa sen dạng 
gon sóng tạo bối cảnh. Ngoài 
ra, còn có hình vẽ cá Ma КіёЬ 
miệng phun hoa sen. 


156 74 


Hoa văn hoa sen trên trụ đá 


Loại bản hình tròn hoa sen khác của nghệ thuật Ba Nhĩ 
Lô Đức, ở giữa dùng hoa sen làm chủ, vòng ngoài phối thêm 
hoa văn thực vật hoặc đông vật trang trí. Vòng ngoài của hoa 
sen có hoa văn thực vật và mẫu hoa văn kỷ hà, có khi sử dụng 
hoa văn hoa sen đường thảo, tức dùng thân cây trang trí vòng 
theo xung quanh của bản tròn. Có khi từ phía trong chung 
quanh có hình lá sen hoặc nụ sen vươn ra. Còn một loại tạo 
hình ở giữa hoa văn đường thảo phối trí lá sen và hoa sen 
nhìn nghiêng. 

Trong thời kỳ thịnh nhất của vương triều Quý Sương và 
nghệ thuật khắc đá Án Đạt La cùng thời kỳ, có điểm giống 
nhau về cách trang trí “А Khang Thác Tư diệp hình”, tức màu 
hoa văn được sáng tạo dưới ảnh hướng của nghệ thuật La Mã. 
Sau khi được nghệ thuật Ấn Độ 
hấp thu liên sáng tạo tạo hình 


loại lá the phong cách Ấn Độ. 
Như liên hoa đường thảo văn 
thời А Mã Lạt Ngõa Dê, chính là 
hoa sen đường thảo văn, hoa sen 
phối với hình lá A Thác Khang 
Tư hình gon sóng nhấp nhô, ở 
giữa tỏa ra hai bên hình chữ 5 
liên tục, trên có kẹp hoa sen 
thuộc họ sen nước Ai Cập với rất 
nhiều loại tư thế như sen nở ra 
một nửa, sen nhìn từ chính diện, 
sen nhìn nghiêng v.v... 

Từ thế kỷ thứ 2 trước công 
nguyên đến thế ky thứ 3 sau 
công nguyên, nghệ thuật điêu 
khắc thời A Mã Lạt Ngöa Đệ cao 
nguyên Đức Can — Ấn Độ vào 
Hoa sen Mạn Đà La lập thể — thời kỳ của vương quốc Аһ Lạt 


— 57 


Trần nhà hoa sen ở Khố Lạp thổ mộc 


Đa, vẫn giữ được phong cách của dân tộc Ấn Độ, kế thừa từ 
nên tảng nghệ thuật của Ba Nhĩ Lô Đức và Sơn Kỳ Ấn Độ cổ 
đại, trở thành viên ngọc quý quan trọng của nghệ thuật Ấn 
Độ thời kỳ trung đại. Trên trụ lan can thời A Mã Lạt Ngõa 
Đệ, hai loại hoa văn đặc sắc nhất là hoa văn đường thảo của 
dạng gon sóng và hoa văn hoa sen trên nhiều tång. 


Trong thạch động tháp A Chiên, thường có trụ đá được 
trang trí bằng hình ảnh và hoa văn hoa sen. Trong động số 
16, đã phát hiện nhiều loại tổ hợp hoa văn hoa sen trên trụ 
đá với bản hoa sen hình tròn, bên cạnh có các kiểu hoa văn 
thực vật, hoa văn dạng xoáy, cây cỏ... hình bầu dục tròn, đây 
là một loại kết cấu thường gặp nhất trong trang trí hoa văn 
hoa sen trên trụ đá ở tháp A Chiên. Có thể lấy điêu khắc 
thạch trụ trên vách núi động thứ 19 làm ví dụ, ở giữa của bản 
hoa sen tâm tròn là một đóa sen chính diện, do hai lớp cánh 
sen kép hợp thành. còn trong các hình bầu dục tròn xung 
quanh được trang trí bằng nửa đóa hoa sen nở từ chính diện, 


158 Че. 


Trần nhà hoa sen (động đả tháp А Chiên, Ấn 00) 


điểm khác nhau ở tổ hợp trên là hoa sen nửa hình tròn, cái 
còn lại là hoa sen bản hình tròn, làm tăng thêm hình xoáy 
trang trí, đó cũng là một nội dung đặc sắc của trang trí thời 
kỳ sau. Kiểu của tổ hợp hoa sen như vậy tới sau này càng diễn 
biến thêm hoa lệ, đem nửa bầu dục tròn và hai nửa đóa hoa 
sen nở đối xứng nhau hợp lại, càng mở rộng kéo đài thêm 
trang trí trên thạch trụ, hình thành một loại tạo hình hoa sen 
đặc sắc khác. 


Thời kỳ Nam Bắc triều ở Trung Quốc, lưu hành đá kê chân 
trụ hình hoa sen, như ở Vân Cương thạch quật có đá kê cột 
trụ dang hoa sen ngửa lên, cánh sen hơi сао và gây, hình 
tượng tương đối đơn giản. Ở trên trụ dùng bó sen làm trang 
trí, thủ pháp này rất được lưu hành vào thời kỳ Nam Bắc 
triểu. Ó động thứ 9 hình hoa sen úp và cánh sen úp làm đá 


„эё 


kê cột trụ, trên đầu tru cũng có hình cánh sen trang trí. Lại 
có trụ khám thờ dùng hình bó sen để trang trí. Tới thời đại 
Bắc Tê, ở thạch quật Hưởng Đường sơn, ngoài việc dùng 
ngưỡng liên (hoa sen ngửa) hoặc phúc liên (hoa sen úp) làm 
đá kê trụ của trụ khám thờ, trụ hiên đa giác có trang trí hoa 
lệ, đá kê trụ là sự kết hợp hình sư tử và hoa sen, dưới chân 
sư tử cũng có khắc hoa sen, ngoài ra trên thạch trụ lại có vẽ 
các bó hoa sen buột lại nơi lưng với cánh sen ngửa úp một lớp 
hoäc nhiều lớp. 


HOA VĂN HOA SEN TRONG 
KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO 


Trần nhà 


Bích họa trên trần các thạch 
động Phật giáo, cũng thường 
thấy mẫu hoa văn trang trí 
dùng sen làm chủ thể. 

Như bích họa hoa sen hình 
tròn trên trần Phật động thứ 
2 ó A Chiên tháp thạch động, 
chính giữa trần động hình 
tròn là một đóa hoa sen đỏ lớn 
nở rộ, một vòng tròn có mẫu 
hoa văn trang trí khác bao bọc 
bên ngoài, bốn góc trần động 
hình tròn trang trí hình Dạ 
Xoa và hoa sen, chung quanh 
bên cạnh đo tranh khắc chìm 
tổ hợp thành 


Trần nhà hoa văn hoa sen 
ở động đá tháp А Chiên 


100 


Về tạo hình, hoa sen là kết cấu kiểu cum hoa do các đóa 
hoa sen xếp lại với nhau, ở giữa có đóa sen nở rộ, bên cạnh 
hai đóa hoa sen ngậm nụ nằm đối xứng, giữa và bên cạnh nụ 
hoa lại có kèm theo nụ hoa nhó, ba đóa sen này hợp thành 
chủ dê, lại có những đóa sen nhỏ giống dạng râu lúa, cánh sen 
dài nhọn, xếp theo hình quạt hướng lên trên nằm ở giữa 
khoảng trên, dưới ba đóa sen kẹp nhau. 

Trong di tích tháp Phật Sơn Ky, phía tây tháp số một có 
hai tòa vật kiến trúc được xây trên chân tháp, một tòa là cột 
trụ tương đối nhỏ điêu khắc rất tỉnh xảo, trên nên cột hình 
vuông có thân cột hình bát giác, trên đầu trụ tròn khắc hoa 
sen dang úp, là tác phẩm cực đẹp điển hình, đại biểu cho nën 
nghệ thuật Phật giáo thời hưng thịnh của vương triều Cập Ра; 
còn lại là một tòa tự viện có thân trụ chỉ cao vài trương, với 
thạch trụ điêu khắc trên sả khối, vẻ đẹp có thể so với trụ đá 
đến thần La Mã. 

Trong nghệ thuật kiến trúc 
Xrilanca, một hạng mục rất quan 
trọng là dên xây bằng ngói 
không có cột trụ, trên các đường 
mực nước song song của phần 
nền, xây các nhà nhỏ phỏng theo 
hình thức chính diện, trụ lộ ra 
một nửa và rất nhiều tượng thiên 
thân, về cơ bản chịu sự ảnh 
hưởng của các tòa thần miếu Ân 
Độ, tạo hình hùng tráng hoa lệ 

Có di tích tòa đình của các 
vương triều Ni Tản Già Ma La, 
mỗi trụ đá cao trên 8 thước, có 
hình đạng uốn cong như thân 
hoa sen, hai bên thân điêu khắc Trần nhà trang trí hoa sen 
hoa văn trang trí hình lá cuộn, û động đá Long Môn 


اک 


đính trụ đá hình bát giác, đỡ lấy một đóa hoa sen nỗ xòe та, 
kết cấu giá сб ở trên trụ đá đã mục nát вир đổ. Trong hoa văn 
trang trí trên trụ đá của kiến trúc phong phú ở Lan Ca tự 
viên, tỉnh xáo nhất la trụ trang trí hoa sen. 


Động Phật thời kỳ đầu Trung Quấc chịu ảnh hưởng rất sâu 
từ Ấn Pô, nên cũng thường có сас bức họa hoa sen màu hoặc 
điêu khác hoa sen, như động Liên hoa ở thạch động Tân 
Cung hay Long Môn thạch động... 


Bài phú “Lễ Linh Quang điện” đời Hán viết: “Viên uyên 
phương tỉnh, phán thực hà cù, phát tú thấ vinh, Hàm Đan phi 
phú. lục phòng tử đích, quật tra thày châu” (Trên trần vuông 
vẽ ao tròn, trong ao có hoa sen, đẹp dë rực rở, hoa sen nổ rộ, 
đài xanh hạt tím, như hạt châu rủ). Từ bai phú này có thể 
suy đoán, đời Hán đã biết đùng hoa sen vẽ trang trí trần nhà 
ròi, thế nên hoa tượng thạch mộ đá thời Hậu Hán ở Nghi 
Nam, trên trần cing có điêu khắc hoa sen tám cánh một. cách 
đơn giản chất phác. 


"Trong thạch động thời Nam Bắc triều lại càng có nhiều ví 
dụ hơn, như ở giữa các trần dûng Đôn Hoàng đa số dèu vẽ 
những đóa sen rất to, đời Tùy Đường cũng tiếp tục theo phong 
cách ấy. Động Liên hoa nổi tiếng á Long Môn thạch động, vän 
có tên Y Khuyết động, nhưng vì ó trung tâm của trần động vẽ 
bức họa một đóa sen lớn có 6 thiên thản bay quanh, thủ pháp 
rất tinh xảo, là một kiệt tác khó có trong bích họa thạch động, 
nên được gọi là Liên hoa động. Bức họa đó trung tâm khác 
hình hoa sen lớn, đài sen đầy đặn, cánh sen dày xếp chóng 
lên nhau, trang nghiêm dày đặn; các phi thiên à chung quanh 
sinh động linh hoạt, cùng với hoa sen lớn ở giữa làm nổi bật. 
cho nhau, nhìn rất thú vị. 


Tác phẩm bích họa trong thach động Lạp Thạch Qui Tu, 
eó giá trị nghệ thuật rất cao, là chúng cử bố sung rất quan 
trọng cho việc nghiên cứu Phát giáo vào Trung nguyễn. 


1622... 


Trong động Lạp thạch, nổi tiếng nhất là bích họa trang trí 
trên trần động số 20, với hoa sen hình tròn dang như muôn 
vạn ống pháo hoa bắn ra bên ngoài,với 5, 6 lớp cánh nhỏ 
trùng trùng điệp điệp, là hoa sen theo phong cách vẽ tả 
ý.Dùng hình hoa sen dé trang trí trần nhà. Trong các thạch 
động Ấn Độ từ rất sớm đã được sử dụng rộng rãi. 

Pháp Hoa đường ở chùa Đông Đại Nhật Bản, có thờ bản 
tôn Bất Không Quyên Sách Quan Âm, được đức Phạm Thiên 
hộ vệ hai bên, trên trân cũng tạo hình hoa sen. 


Ngói lợp nhà 


Sáng kiến hoa văn hoa 
sen xuất hiện trên ngói, thực 
sự bắt đầu từ Trung Quốc, ở 
Đại Đồng Sơn Tây từng đào 
được ngói hoa sen có hình 
thức cánh kép của thời đại 
Bắc Ngụy, còn ở Nam Kinh 
lại tìm thấy ngói hoa sen có 
hình thức cánh đơn của thời 
đại Nam Lương, những vật 
này đểu liên quan đến sự 
n bá Phật giáo 


Việc sử dụng ngói trong Hoa văi 
kiến trúc ở Trung Quốc, bắt tháp Ngũ trùng, Nhật Bản) 
đâu vào khoảng giai đoạn 
cuối thời Đông Chu, nổi tiếng nhất là ngói nửa hình tròn khai 
quật được ở di chỉ Yên Hạ Độ Dịch huyện — Hà Bắc và di chỉ 
kinh đô nhà T ở Lâm Truy – Sơn Đông. 

Sau triều nhà Tần, ngói hình tròn mới được phổ biến hóa, 
trên ngói có nhiều loại mẫu hoa văn, nổi tiếng сб hoa văn thao 
thiết, hoa văn hai con thú, hoa văn chữ viết, hoa văn quyết 


thủ, hoa văn tứ thần... 
rieenghova hoa sen tới 
thời kỳ nam bắc ri đã 
rằng thịnh hành, về 
hình dáng chế tạo phán 
lớn bát chước đời Hán 
đúc nút tròn nhô lên ở 
chính giữa làm thành 
đài sen, xung quanh 
thiết kế nhiều cánh 
sen. 

Thời đại Tùy Đường, 
bất luận cung điện, 
chùa dèn, thẳng hoặc có 
xuất hiện ngói trang trí 


Phương pháp 
chế tác ngói 
hoa văn hoa sen 


hoa văn mặt thú hoặc 

hoa văn chữ “Tiên”, còn trần như đều dùng hoa sen làm mẫu, 
về đại thể có hình thức cánh sen kép, ở giữa dài sen có rất 
nhiều hạt sen, bên ngoài cánh sen dùng hoa văn hạt châu tròn 
trang trí. Từ thời Đường trở về sau, mặc đù vẫn dùng ngói hoa 
sen, nhưng không còn thịnh hành như thời Đường, đời nhà 
Minh сб ngói men xanh xem như hoa văn Liên chỉ (cành sen). 

Ngói có mẫu hoa văn hoa sen, không chỉ thịnh hành ở 
Trung Quốc mà còn truyền về phía đông tới Hàn Quốc, Nhật 
Bản, hiện nay rất được giới học thuật coi trọng ở hai nước 
Hàn, Nhật. Trong các di tích kiến trúc cổ đại, thường vẫn có 
thể tìm thấy các mảnh ngói và trở thành căn cứ quan trọng 
khảo cổ học, sử học, kiến trúc và sử học mỹ thuật. 

Ngói tròn của Bách Tế (tên cổ nước Triều Tiên), về đại thể 
dường viền xung quanh hơi cao và rộng, bë mặt ngói, ở giữa 
vòng tròn là đài sen có từ 5 — 6 điểm hạt châu, xung quanh 
trang trí hoa văn 8 cánh sen đơn, giống như bản rập ngói hoa 
sen ở thời đại Phi Điểu спа Nhật Bản. 


16 


Bất luận ngói thời đại Bách 
Të Triều Tiên, hay Phi Điểu của 
Nhật Bản, tất cả đều giống ngói 
hoa sen thời Nam Lương đã 
được phát hiện ở Nam Kinh, 
cũng thuộc hệ thống về mặt 
hình thức mỹ thuật. Vào thời 
đại Bách Tế, nhiều lần sai sứ 
giả đến Nam Lương, học được 
nhiều kỹ thuật kiến trúc tạo 
ảnh hưởng sâu sắc đến phong 
cách xây dựng chùa Phật của 
Bách Tế Triều Tiên; nền văn 
hóa Phi Điểu lại có mối quan hệ 
mật thiết không thể tách rời với 
triêu đại Bách Tế, ví dụ trong 
lịch sử ghi, vào năm 588 công 
nguyên khi xây dựng Đại Hòa 
Phi Điểu tự, đã có 4 kỹ thuật sư 
tạo ngói Bách Tế đến giúp đỡ 


Ngói hoa sen của Nam Lương 
- Trung Quốc trở thành nguồn 
gốc phát triển của ngói Bách Tế, 
Phi Điểu, từ đó có thể biết vào 
lúc đó, việc giao lưu văn hóa 
giữa Trung, Nhật, Hàn có mối 
quan hệ mật thiết. Ngói hoa văn 
hoa sen cánh kép, từng truyền 
vào Cao Câu Ly, sau này trở 
thành một trong những đạng 
thức hoa sen hoa văn đông thời 
lưu hành ở triu Đường, các 
nước Tân La và Nhật Bản. 


(huong Vr 


Tech eca? hoa oen 
teng Dhar tỏ, 


TRUYỆN VỀ NHỮNG TÊN NHÂN VẬT 
BẰNG HOA SEN 


Liên hoa vương 


uyển thứ nhất bû “Di Тас Bê Tát So Vấn Bản Nguyện 
kinh” ghi chép câu chuyện về Liên hoa vương Thái tử, 
kiếp trước của Thế Tôn. 

Mật hêm, Thái từ ngự uyển hoàng cung xuất du, trên 
đường gặp một người bị bệnh, thân mọc đầy ghẻ lở, Thái tử 
nhìn thấy liên sinh lòng thương xót, hỏi bệnh nhân: "Phải 
dimg loại thuốc nào mới có thể chữa cho ngươi khôi bệnh?” 

Người bệnh дар: “Nếu như có được túy xương của đại 
vương thoa lên người tôi, bệnh của tôi sẽ khỏi”. Thái tử nghe 
xong, lập tức dâp gãy xương của mình, lấy tủy xương, đích 
thân đưa cho người bệnh, mặc dù rất đau đón, nhưng trong 
làng Thái tử lại tràn ngập hoan hỷ bố thí, không một chút 


hối hận. Liên hoa vương Thái tử lúc bấy giờ chính là tiên 
thản của đức Phật Thích Ca Màu Ni, từ vô số kiếp đến nay, 
ngài đã đùng tủy xương của mình bế thí cho chúng sinh, 
nhiều không đếm хиё. 

Ngoài ra, mật tiền thân khác của đức Phật cũng từng là 
Quốc vương, cũng trùng tên là Liên hoa vương, đầu thai làm 
Xích ngư (cá đỏ) hóa độ chúng sinh, 

Khi đức Phật còn tại thế, một lần đu hóa tới vườn Kỳ Tho 
бар Cô Độc nước Xá Vệ, vào lúc đang là mùa thu, mùa chín. 
tới của các loại сау trái, đức Phật cùng chúng tỳ kheo, du hành 
tụ lạc, cùng ăn quả nấm, chúng tỳ kheo đều xuất hiện hiện 
tượng tiêu hóa không tốt, và sinh ra các loại bệnh như sốt 
vội ngồi tọa thiển, đọc tụng, hành đạo. 


Lúc bấy giờ, ngài А Nan nhìn thấy đức Phật vẫn an nhiên 
vê sự, liên tiến lên bạch với Phật: “Thế Tôn! Ngài kiếp trước 
tạo phúc nghiệp g)? Vì sao ăn mọi loại thức ăn đều có thể tièu 
hóa, không phải chịu đau khê khi có thể bị bệnh? Dung nhan 
của ngài còn có vẻ tươi tắn nhuận sáng hơn?” 


Đức Phật đáp: “Ta nhớ vào thời quá khứ, nhờ duyên tư 
hạnh Từ Bi, hòa hợp các loại thang được, dùng bố thí cho 
chúng sinh, vì nhân đuyên này, được quả báo không bị bệnh, 
phàm tất cả các vật ta ăn đều tiêu hóa hết, không chịu nỗi 
khá của bệnh hoạn". 


Lac bấy giờ, ngài А Nan lại hỏi Phật Ра: “Thế Tôn, nhân 
duyên quá khứ của ngài như thế nào?” 

Đức Phát liền vì А Nan giảng thuyết nhân duyên đời 
quá khứ. 

Vào thời quá khứ xa xưa, nước Ba La Nai có vị Liên hoa 
vương trị vì thiên hạ, nhân dân hưng thịnh. đời sống giàu сб 
an lạc, không có chiến tranh, hết thảy voi, ngựa, trâu, đê gia 
súc nhiều vô số; mía, nho và hết thầy đưa, quả đều ngon ngọt. 


— e 


Lúc ấy nhân dán trong nước, vì duyên cớ ăn quá nhiều, 
không tiêu hóa được, sinh ra các loại bệnh, họ diu dit nhau 
tìm đến hoàng cung, cầu xin thuốc chữa. 

Liên hoa vương thấy những người bênh, liền sinh khởi 
lòng Đại Bi, triệu tập các thầy thuốc, sắc lệnh điểu chê các 
loại thuốc ban cấp cho dan chúng. Bệnh nhân tìm đến xin 
thuếc ngày càng đông, đến nỗi không kịp cứu trị. 

Vì đó, Liên hoa vương trách mắng các thầy thuốc: “Vì sao 
có bệnh nhân khẳng được chữa trị?” 

Сас thầy thuốc tàu với vua: “Do thuốc men không đầy đủ, 
nên không cách nào chữa trị, ngay cả chúng thần đều mang 
bệnh còn không thể tự chữa, huống hỗ là các bệnh nhân khác”. 

Liên hoa vuong nghe tâu, lòng bút rút khó chịu, hỏi lại 
thây thuốc: “Còn thiếu loại thuốc gì vậy?” 


Thầy thuốc đáp: “Cán uống máu thịt cá dó sống, tật bệnh 
của những người này mới có thể thuyên giảm, nhưng bon thần. 
không thể tìm được thịt cá đỏ, nën người bệnh ngày càng 
đông, số người chết ngày càng nhiều”. 

Liên hea vương nghĩ thẩm: “Hiện ney không thể tìm được 
thịt cá dö, ta nên phát nguyện, đầu thai làm cá dó mong chùa 
trị các loại hệnh trong thân của chúng sinh”. 

Sau khi thẩm quyết định, Liên hoa vương lập tức cho triệu 
Thái tử và các vị đại thần đến, nói với họ: “Ta trao ấn nước 
cho các vị, mọi người hãy cùng nhau giác hóa trị vì, không nên 
để nhân дап đau khô”. 

Hoàng thái tử và chư đại thản, nghe lời vua đau buôn 
nghẹn ngào, lệ tuôn lá chã, bị thương không nói nën lời, bêm 
bạch: “Воп chúng thần, và Thái tử, eó gì sai phạm, khiến đại 
vương muốn bỏ rơi bọn thần?” 

Tiền hoa vương trả lời: “Vốn ta không nhìn thấy sai sót nào 
của các người, mà vì hết tháy dân chúng trong nước quá nhiều 


168 E 


bệnh khổ, người bị tử vong ngày càng nhiều, cần phải ăn thịt 
cá dó, mới mong hết bệnh tật, nên nay ta muốn xã bỏ thân này 
đầu thai làm cá đổ mong chữa trị bệnh cho dàn chúng uên gọi 
các khanh đến giao phó đất nước che các khanh”. 


Thái tử và các đại thần nghe xong, than trời trách đất, dan 
đớn nghẹn ngào, nhào lên ôm lấy chân vua, cầu khẩn: “Bạn 
thần ngày nay, đều nhờ sự từ bi của đại vương che chổ, mà 
đất nước giàu có ап lạc, nhân dan hưng thịnh, được nhờ ən 
ngài mà tòn tại, Vì sao nay đại vưững lại muốn ri bỏ chúng 
thần mà ra đi một mình?” 


Liên hoa vương nói với Thái tử: “Việc hôm nay ta làm, 
toàn vì дап chúng, sao các ngươi lại ngăn trở ta?" 

Thái tử cùng hết tháy đại thần dùng moi cách сап ngăn, 
khiến Liên hoa vương không thể rời khô: hoàng cung. 


Liên hoa vương cùng không nói gì. Một ngày, ông cầm 
hương hoa leo trong tay, leo lên trên lâu cao, làm lễ tứ phương, 
phát đại thệ nguyện: “Tôi xả bỏ thân này, nguyện cho tôi được 
sinh vào sông lớn của nước Ba La Nai, hóa làm cá đỗ, người 
nào ăn được thịt của tôi, các bệnh đều khỏi!” Vua lập xong thê 
nguyện, Нёп từ lầu cao gieo mình xuếng đất, sau khi mệnh 
chung, nhờ nhân duyên nguyện lực, liên sinh vào sông lớn, 
làm loại cá dó. 


Lúc ấy, dán chúng trong nước nghe tin dưới sông mình có 
cá đỏ, liền đố xô đến vây bắt lấy uống máu án thịt, mọi thứ 
bènh chấm dứt. Hoá thân cá đỏ (Xích ngu) đó của Liên hoa 
vương sau này được văng sinh lên соі trời Đao Lợi. 


Đứe Phát nói với A Nan; “Liên hoa vương lúc xưa chính 
là ta, đo lin Ấy ta xả thân ейи sõn chúng sinh, nhờ nhân 
duyên đó trong vô lượng kiếp, ta chưa từng bị bệnh khổ, cho. 
đến ngày hâm пау, ддс đạo thành Phật, độ thoát hết thay 
chúng sinh”. 


ووا کی 


Liên hoa phu nhân 


Đời quá khứ cách đây vô lượng kiếp, dưới Tuyết San có môt 
vị tiên, tên gọi Đề Bà Diên. Ông thường xuyên đi tiểu lên trên. 
đá, trên một tang có tỉnh khí,chảy xuống đưới chân tảng đá. 
Có cen hươu eái đến liếm ngay tảng đá mà vị tiêu tiểu tiện, 
lập tức thụ thai. Khi hươu cái sắp sinh, nó tìm đến động của 
vị tiên, sinh ra một hé gái, mật mãi đoan trang đẹp dè. 

Vị liên biết là máu thịt của mình, liên thu đường đứa bé, 
sau đó đứa bé gái dán dẫn trưởng thành, bắt đầu tập di, vô 
cùng kỳ điện, chân nàng bước đến đâu, đều mọc lèn hoa sen, 
do nàng là hươu cái sinh ra, nên được gọi là Lộc nữ (con gái 
loài hươu). 

Vào buổi tối, nhà cửa Bà La Môn đều phải thắp lửa, một 
hôm vừa lúc lửa bị tắt, Lộc nữ tới nhà khác xin lửa, người này 
nhìn thây vết chân Lộc nữ bước qua đều mọc hoa sen, liền nói 
với nàng: “Nếu cô đi quanh nhà ta bẩy vòng, ta sẽ cho cô lửa”, 

Liên hoa nữ đi quanh hãy vàng, rồi lấy lửa mang vê. 

Bay giữ vừa gặp lúc Ó Dê Diên vương lên núi săn bán, 
nhìn thấy căn nhà trước cửa có bảy lớp hoa sen, lấy làm lạ 
bèn hỏi: “Nhà của người vì sao có hoa sen nhiều như vậy?” 

Người kia đáp: “Trong núi có соп gái của vj Phạm Chí Lới 
xin lửa, đưới chân cô ta thường nảy ra hoa sen”. 

Nhà vua bèn di theo vết ehàn tìm đến nơi vị tiền, thấy Lộc 
nữ có điện mạo đoan trang đẹp dê, liền yêu cầu vị tiên gå соп 
gái cho ông. Vị tiên đồng ý, nói với nhà vua: “Trong tương lai, 
nó sẽ sinh cho ông 500 hoàng tử”. Trở về cung, nhà vua cho 
lập nàng làm phu nhân, tên hiệu Liên hoa phu nhắn, trong 
500 mỹ nhân, nàng đứng đầu. 

Phu nhân lớn của quốc vương, vô cùng ghen ghét Liên hoa 
phu nhân. Bà ta nghĩ thắm: “Nay đại vương yêu chiều cô gái 
này, nếu như cô ta lại sinh ra 500 vương tử, nhất định càng 


0 


đắc sang!” Không lâu, Liên hoa phu nhân quả nhiên sinh ra 
500 cái trúng, được cất trong rương, lúc bấy giờ Đại phu nhân 
liên lén lấy 500 eñ mì, bö vào rương, rồi đem 500 trứng do 
Liên hoa phu nhân sinh ra, quãng xuông sông Hãng. 

Đại vương hồi phụ nhân; “Liên hoa phu nhân sinh ra cái 
gi vậy?” 

Phu nhân đáp: “Sinh ra củ mì”. 

Vua rất giận quát: “Vị tiên nọ gạt ta!” Lập tức tước bó 
phong hiệu của Liên hoa phu nhân, thậm chí không tiếp kiến 
nàng nữa. 

Bay giờ, gần đó dúng lúc vua Tát Đam Bà đang ó hạ lưu 
sông Hằng cùng vdi các mỹ nữ nò đùa ven sông, chợt thấy 
thượng lưu trôi xuống một chiếc rương đẹp đề. Vua bèn vớt 
chiếc rương, 500 mỹ nữ đi theo mỗi người cũng lay một quả 
trứng trong rương, đem về, Không lâu sau, 500 trứng đều nở 
ra, mãi фий trứng là một dáng tử, diện mạo đoan chính, 
được các phu nhân nuôi dạy khôn lớn, đều có sức mạnh đại 
lực sĩ. 

Do vi Ó Рё Diện vương vẫn thường xuyên đòi vua Tát Đam 
Bò cống nạp, Tát Đam Bò vương từ lâu buồn bã không vui. 

Năm tram vương tử của ông thắc mắc hồi vua cha: “Vì sao 
phụ vương quá phiền não?” 

Nhà vua đáp: “О Dë Diên vương thường đòi ta phải cổng 


nạp”. 
500 vương tử đồng thanh: “Hết thảy các vị vua của cối 
Diêm Phù Рё, nếu muốn họ cống nạp, chúng con đều có thể 
bất họ tiến cống cho cha, vì sao cha lại phải cống nạp cho у?" 
500 vương tử thống lĩnh quân đội ehuẩn hi tiến đánh О Đá 
Diên vương. 
Nghe tin, Ó Dë Diên vương hoảng sợ than: “Chỉ một lực sĩ, 
khó chếng đỡ, huống hè 500 lực sĩ”. 


„айп 


Vương liën cho chiêu mà ai trong nước có sức phá địch, 
nhưng sau vua lại nghi bụng: “Khi xưa vị tiên cha Lộc nữ, 
chắc có cách giúp ta” Rồi liên than đi tìm vị tiên mong tìm 
ra đổi sách. 

Vị tiên đặn ông: “Ngươi hay vë cầu Liên hoa phu nhân, 
nàng có thể lui địch day!” 

Vua kính ngạc: “Liên hoa phu nhân là một cô gái yếu ót, 
làm sao lui được БОО lực sĩ?” 

"Đại vương! 500 lực si đó đêu là con trai của ngài! Do Liên 
hoa phụ nhân sinh ra, nhưng vị Đại phu nhàn của ngài, ganh 
ghét, đem các соп của ngài và Liên hoa phu nhân, дийп 
xuống sông, Tát Đam Bỏ vương nhật được ở ha lưu, đem về 
nuôi nêng lón khôn. Nếu đại vương cho Liên hoa phu nhân 
ngòi trên voi lớn, ra trước trận địa, 500 lực sĩ tự nhiên hàng 
phục”. Tiên nhân khuyên nhà vua như thế. 

Vua trở vè cung, làm lÊ tạ tội sám hối trước màt Liên hoa 
phu nhân rồi cho phu nhân trang điểm đẹp дё, cưỡi trên voi 
trắng lớn ra trước trận. Khi 500 lực sĩ giương cung muốn bắn 
phu nhân, tay chân tự nhiên də cứng, không thể со duỗi, trong 
lòng thảm kinh sợ, vị tiên bay trên cao nói lớn: “Hỡi các lực 
sĩ, cẩn thán đừng sinh khởi ác tám, nếu không sẽ phải doa địa 
ngục. Ô Để vương và phu nhân là cha mẹ các ngươi đó”. 

Liên hoa phu nhản lập tức đè lên hai ngực, từ mỗi bên 
ngực tu nhiên hóa thành 250 dòng sữa, chấy vot vào miệng 
các соп, 500 vương tử quỳ xuống sêm hối với cha mẹ, tự nhiên 
sinh tâm hé then, chứng liên đặc quả vị Bích Chỉ Phát, hai vị 
đại vương hoát nhiên khai ngộ, cũng đắc quả Bích Chi Phật. 

Vi tiên nọ chính là tiên thân của đức Phật Thích Ca Máu Ni. 


Liên hoa sắc iy kheo ni 


Khi đức Phát hành hóa trong thành Xá Vê, ở ấp Ưu Thiện 
Na, có một thiếu niên cư sĩ, ra ngoài du ngoạn, gặp một cô gái, 


172 


mặt như mån đào, tướng nữ dày du. Do sắc đẹp cò ta, nên cha 
mẹ gọi dat tên nàng là Liên hoa sắc, ý là có khuôn mặt дер 
dë như hoa sen. 


"Thiếu niên này vừa gặp liền đem lòng thương yêu, đồng 
thời sinh khởi tâm kính trọng xin được cưới nàng làm vợ. 

Không lâu sau, nàng Liên hoa sắc thụ thai. Do Ấn Độ có 
tập tpe phải về nhà mẹ ruột sinh con, chồng của Liên hoa sắc 
jên đưa nàng về nhà mẹ ruột chờ sinh. Trong thời gian nàng 
sinh, người chồng khó tránh khỏi trống vắng, lièn tư thông 
với mẹ của nàng. Liên hoa sắc phát hiện, đau đớn võ cùng, 
nhưng vì đứa гоп, nên đành nhãn nhục sống qua ngày, đến 
khi đứa con được 8 tuổi, mới lặng lẽ bỏ di. 

Liên hoa sắc ra đi với trái tim tan nát, lặn lội đường xa, 
đến thành Ba La Nai, vừa đói vừa khát, cực nhọc trăm bê, mệt 
mỗi nghỉ ngơi û ven sông. Уйа hic eó mật vị trướng giả, xuất 
hành du ngoạn, thấy nàng Liên hoa sắc xinh đẹp, liên đem 
nàng về lập làm chính thất, vợ chồng rất kính trọng nhau, 
trái qua 8 năm. 

Вау giờ, vị trưởng giả có nhiều lợi tức ó Ưu Thiện Na ấp, 
thường cần phải đi thu tiên về. Liên hoa sắc biết các cô gái 
ấp Uu Thiện Na sống tương đối phóng túng, lòng lo lắng khi 
chồng phải đi tới đó, nhưng vị trưởng giả thể thốt luôn miệng, 
nàng Liên hoa sac đành dê chẳng đi. 

Do nơi phải thu lợi tức nhiều, vị trưởng giả ở ấp Ưu Thiện 
Ма gần cả năm, không nhịn được nỗi trống văng, lén lút cưới 
một cô vợ nhỏ, sắp xếp giấu mật nơi khác. 


Khi trở về nhà, Liên hoa sắc phát hiện hành tung của êng 
chẳng bỗng trở nên сб quái, sáng sớm vội ra khôi nhà, thật 
khuya mới về, nàng bí mật đò hỏi tên tùy tùng, mới biết vị 
trưởng giá có vợ nhỏ ở ngoài, nàng Liên hoa sắc không thể 
biết sao hơn, đành bảo vị trưởng giả đem vợ nhỏ về trong nhà 
chung sống. 


va 


Một làn, đang gội đầu, Liên hoa såe quan sát dáng mạo của 
vị tiểu phu nhân, phát hiện cô ta rất giống với con gái mình, 
bèn cặn kế hỏi gia thế cô ta, mới hay cô ta đúng là соп gái cũ 
của mình 

Phát hiện này như sét đánh ngang tai, Liên hoa sắc đau 
đớn than ràng: “Ngày trước có chồng chung với mẹ ruột, nay 
lại cùng соп ruột hấu hạ một chỗng'”. 

Nàng Liên hoa sắc trong cơn tuyệt vọng, ròi bỏ vị trưởng 
giả bất đấu sống cuộc sống phóng túng, buông thả, chỉ cần 
chàng trai nào bỏ ra 500 đồng vàng, đều có thể qua đêm với 
сб ta. 

Không lâu sau, nàng Liên hoa sắc được ngài Mục Kiển 
Liên hóa độ, hốt nhiên tỉnh ngộ. Lúc ấy, nàng nghe nói đức 
Phật đang tuyên thuyết pháp giải thoát trên núi Linh Thứu, 
tâm khởi lên lòng câu pháp. Liên tới ndi Linh Thứu tim Phật. 

Đi đến giữa đường, cám thấy khát nước, nàng xuống một 
con suối, uống nước rửa tay. Вау giờ, nàng soi thấy hình bóng 
điểm lệ của mình trong nước, liền sinh khởi tâm ái niệm: “Ta 
vì sao lại phái xà bộ khuôn mật dep dê này mà xuất gia làm 
Sa môn?” Nàng do dự muốn quay 

Thật dùng thiên nhãn quán bit Liên hoa sắc cán phải 
được hóa độ, bèn hóa thành một vị phu nhàn đẹp tuyệt trấn, 
đẹp hơn cå Liên hoa sắc, bude đến hên cạnh nàng. 


Liên hoa sắc chợt thấy người phụ nữ đó, tưởng là người trời, 
hai người làm bạn chuyện trò уш về. Đi một đoạn đường, cá hai 
dèu hơi mệt, bèn ngôi nghỉ ngơi bën suối, người phụ nữ ngủ 
thiếp lên đùi của Liên hoa sắc. Bỗng nhiên, người phụ nữ đường 
như đứt thở, trong chớp mắt thi thể sinh lên hôi thối, gidi bọ 
bo lêm ngốm, răng rời ra từng cái, tóc toi tả bay rụng, да thịt 
trên thân thể tan га, hình dạng hết sức ghê tởm đáng sợ. 

Khi Liên hoa sắc vè cùng kinh ngạc, nghĩ thầm: “Làm sao 
một người dang khỏe mạnh, bỗng nhiên lại lăn ra chết vậy? 


ЧЕ 


Mà sao một người đẹp tuyệt trần, sau khi ehêt đều lại ghê tôm 
đến vậy, huống chỉ là mình?” 


Dut niệm, nàng với vã quay lại hướng lên núi Lãnh Thứu, 
quyết ý câu pháp với đức Phật. 

Liên hoa sắc tới tịnh xá của Phát, do đường dài lan lội nên 
người vừa đói vừa khát, nhưng ở nơi đất khách quê người, 
đường sa mù mit, nàng không rò đây chính là nơi đức Phật 
thuyết pháp, chỉ nhìn thấy có rất nhiều người, nàng ngỡ rằng 
có hội hè tụ tập, nhất định sẽ có thức ăn, nàng vội đi thẳng 
vào tịnh xá. Vừa gặp lúc đức Phật thuyết pháp khai thị, Liên 
hoa sa nghe đức Phật tuyên thuyết về Khá, Tập, Diệt, Đạo 
trong tứ Thánh đế, lập tức chứng Pháp nhãn thanh tịnh, 
chứng nhập hàng bác Thánh, bèn xin đúc Phật cho nàng xuất 
gia. Đức Phật giao nàng cho Đại Ái Tỳ Kheo Ni, giúp nàng 
tinh cần tu đạo 

Lúc bấy giờ, Liên hoa sắc ni còn chưa xuất gia, do dung 
mạo đoan chính, nghi mạo siêu tuyệt, được mọi người yêu 
mên. Một người son trai của vị Bà La Mòn yêu thích Liên hoa 
sic muốn cùng nàng giao hoan. Liên hoa sắc yêu cầu anh ta 
đưa 500 dêng tiền vàng. Anh chàng nọ bảo: “Trên người tỏi 
không có nhiều tiền như vậy”. liên hoa sắc yêu cầu anh {а 
quay về lấy đủ tiền hãy quay lại. 

hông lâu, Liên hoa sắc được ngài Mục Hiển liên hóa độ, 
thoát khái hết ái dục, chứng quả giải thoát A La Нап, thường 
xuyên đến trong rừng vắng để trú trong thiên định lặng lẽ, 
hưởng sự an lạc của giải thoát. 

Còn người con trai của Bà La Môn, khi gom đủ 500 đồng 
tiên vàng, quay lại tìm Liên hoa sắc tỳ khao nỉ, nghe tin nàng 
đã xuất gia, vẫn không chịu dứt khoát, cẩm 500 đồng tiên 
vàng tới nơi rừng cây nàng nay la tỳ kheo ni tu hành, thấy 
Liên hoa sắc đang ngồi lặng lẽ dưới gốc сау, bèn đến nói rõ y 
muốn. Liên hoa sắc nói; “Соп trai Bà La Môn, loại ác pháp ấy 


га 


ta đã xã bỏ, đối với sae thân ta có vui về gì mà ông sinh khởi 
dục nhiễm vây”, 

Соп trai Bà La Môn đáp: “Tôi yêu nhất đôi mắt xinh đẹp 
cüa nàng”. 

liên hoa sắc ty kheo ni vận dụng sức thần thông, móc cặp 
mát của mình ra, máu chảy đảm dë, dat trên bàn tay, nói với 
chàng ta: “Giờ day doi với đống thịt này ông còn yêu thích 
không?” 

Vị Bà La Môn nhìn thấy, giận ай máng chửi: “Tên Sa 
môn nữ trọc đầu hia, sao lại hóa huyễn thuật như vậy để 
lừa ta!”. Y dùng sức đánh vào đầu nàng một chặp, rồi giận. 
dữ mà đi. 

Liên hoa sắc ni đem chuyện này bẩm cáo ni su, ni sư lại 
bam cáo tỳ kheo. Tỳ kheo bẩm cáo đúc Phát. Đức Phật nói 
với Tất Sô ni: “Ví như đống thịt này bổ nơi ngã tư đường, hết 
tháy chim, thú tụ tập tới, nữ nhán cũng như vậy. Vì thế, сас 
Tất Sò ni không nêu ở ngi А Lan Nhã trong rừng”. 

Rồi 45, các tỳ kheo лі liền vào thành Thất La Phiệt, ngồi 
nơi đường lớn, nhưng vẫn thường xuyên bị các ác nam tử và 
ké trộm gây phiển nhiễu, họ bẩm cáo lại đức Phật, Phật dạy: 
“Phải lập tự viện cho ty kheo ni”. Đó chính là duyên khởi việc 
tỳ kheo пі được trú trong tự viện chùa chiến. 


Sai Ma, Liên Hoa ty kheo ni độ hóa kë ác 


Ngày xưa, trong thành Xá Vệ nước Câu Tất, có một bọn 
người phóng dat dâm loạn, chuyên làm những việc hưng ác. 
Đương thời. nước này có rất nhiều tỳ kheo ni, ngồi dưới gốc 
cây trong rừng sâu tỉnh chuyên tu tập tư duy chính đạa, không 
xả tâm hoài. Trong số tỳ kheo ni đó, người сб trí tuệ đệ nhất, 
tên gọi Sai Ma, người có Thần túe đệ nhất tên gọi Liên Hoa 
Tiên, họ đều có riêng đạc đức, thần uy lãm liệt. 


ir 


Một ngày, trời rất nóng, họ cùng dén bên hỏ tấm. Bọn 
hung dò từ xa thấy được, sinh khởi ác tám tà đâm, muốn đến. 
xâm phạm. 


Bọn họ liền núp nơi tối tăm chờ đợi, ý muốn xâm hại tỳ 
kheo ni. Khi các tỳ kheo ni cổi áo xuống nước tấm, chúng lén 
lấy trộm y phục của họ, bổ ở nơi xa. Lúc bấy giờ, tỳ kheo ni 
rất thương xót chúng nên liền móc cấp mit ra, đặt nơi ban 
tay, nói với chúng: “Các ngươi muốn ta, đâu không phải vì 
muốn diện sắc này của ta. Hiện nay mắt ta đã mù, có gì đáng 
mè nữa đâu?” Tỳ kheo пі vân dụng thần thông, đem lục phủ 
ngủ tạng, chân, tay của cơ thể tách rời mỗi bộ phận một nơi, 
đặt qua một bên, rồi bảo chúng: "Thân thể đẹp dë các ngươi 
nhìn thấy bây giờ ở đâu?”. Bọn người hung ác nhìn thấy hình 
ảnh như vậy, tự nhiên cảm thấy ghê sợ, hiểu ra thế gian vô 
thường, tự nghĩ đến thân tâm mình cuối cùng rôi cũng hóa 
thành bộ xương khô, máu me до bẩn không sạch, không có gì 
đáng để tham lam, chúng vội trå lại y phục cho tỳ kheo пі, 
dap đầu ват hối sổ tan ác nghiệp, xin thọ ngủ giới, và đến 
trước đức Phật thành tâm sám hối tội nghiệt. 


Thần biến của Liên Hoa Sinh đại sĩ 


Thủy tổ của Tạng Mat là Liên Hoa Sinh đại sĩ, do nhân 
duyên ra đời của ngài rất đặc thù, được sinh ra từ hoa sen 
trong biển lớn, nên cèn được gọi là Hải sinh Kim Cang. Vào 
năm 747 CN, theo lời mời của Tạng vương Xích Tùng Đức Tán, 
cùng với tịch hè Liên hoa giới đến Tây Tạng, sáng lập nên tòa 
chùa Phật đầu tiên ở Tây Tang: Tang Gia tự. 

Liên Hoa Sinh đại si từ Ấn Độ tới Tây Tạng, trên đường 
thị biện các loại thần thông uy mãnh, hàng phục sơn thắn, địa 
thần và la sát. Ó những nơi ngài đi qua, khiến họ đều quy y 
Phật pháp, thị hiện rất nhiều sự tích thần thông kỳ dị. 

Thoạt đầu, Liên Hoa Sinh đại sĩ cùng vợ là Mạn Đạt La 
Quế công chúa quan sát thấy nhân duyên dièu phục giáo hóa 


کے 


178 Че 


Liên Hoa sinh đại sĩ 


nước quê hương là nước © Trượng Na đã đến, bèn cùng nhau 
trả về nước O Trượng Na. 


Vào thời quá khứ, khi Liên Hoa Sinh đại sĩ còn làm Thái 
tử của Liên hoa vương, vì nhân duyên bí mật, có duyên cớ muôn 
thị hiện tam từ Ы nên đã từng giết con nh của chư hiu và vợ 
con của Ma thần Ngô Ba Đạt, nhưng nhân dàn nước Ó Trượng 
Na không hiểu nguyên nhân. Vì thế, khi dân chúng thấy Liên 
Hoa Sinh đại sĩ mang theo vợ Mạn Đạt La Quế công chúa và 
đến Tổ quốc du hóa, trong tâm bọn họ liên ngờ vực: “Hiện nay, 
Liên Hoa Sinh có phải lại muốn quay về để hại người? Tên con 
của ác ma này thật ra muốn hại mọi người tới khi nào? Hắn 
muốn đất nước này rối loạn đến thế nào nữa đây?” 

Toàn thể nhân dân đang bàn tán xôn xao: “Тёп Liên Hoa 
Sinh sau khi trở về nước chúng ta, mọi người së khó được yên 
ûn, tết nhất phải đuổi hắn đi!” 


Сас ý kiến ôn ào phản ánh tới tai các đại thắn, các đại 
thần vào triển kiến quốc vương, dang lời сап quốc vương: “Đại 
vương, Liên hoa vương thái tử lại muốn quay về nước chúng ta 
hoá duyên, diều này không phù hợp với lệnh true xuất hắn! 
Nếu xét từ mọi chuyện trước kia, hắn nhất định là hóa thân: 
của ác ma, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn quay về nước 
chúng ta, tiếp tục gây nguy hại cho tính mệnh mọi ngườ 


Gude vương bị sự hợp sức tấn kiến của các đại thần, hiểu 
rằng nhân duyên này rất nan giải. đành đáp: “Các vị đại thần, 
các ngươi không cán phải nói gì thêm, ta hoàn toàn hiểu ý các 
ngươi, ta sẽ không lặp lại sai lầm. Ta hạ lệnh mãi nhà phải 
nộp môi khoanh Chiên Đàn huong, với một đấu dầu xanh, 
đem Liên hoa vương thái tử và vợ hắn ta, trói cả hai bỏ vào 
lửa thiêu chết! Tránh họ làm nguy hại nước nhà”. Tuy trong 
lòng quếc vương rất đau xót tuyệt vọng khi nói những lời ấy 

Chiếu lệnh quốc vương ban xuống, mọi người vội bắt hai vợ 
chẳng Liên Hoa Sinh đại sĩ, dùng dûy trói thật chật, chuẩn bị 


„дё 1o 


dùng gỗ Chiên Đàn và đầu xanh thiêu cháy. Bọn người mau 
le chất gỗ Chiên Đàn dựng thành đàn hỏa, rồi rudi đầu lên 
sửa soạn đem đất cháy. 


Thời trước дау để thiêu chết một người, thường chỉ cần 3, 
4 ngày là xong, dù dùng thanh gỗ dài nhất, nhiều lắm cũng 
chỉ 7 ngày là cháy hết. Nhưng lần này, hạ đùng lửa to thiêu 
vợ chẳng Liên Hoa Sinh đại sĩ, sự việc xảy ra khác hắn. Lửa 
liên tục đốt trong 21 ngày khói vẫn mù mịt không tan, toàn 
bộ kinh đô nước Ó Trượng Na bao trùm trong làn khói dày đặc 
kỳ quái. Vua Đa La Bệ Đệ cảm thấy hết sức kỳ dị, vội sai 
người đến tra xét. 

Người đi tra xét, đi rất lâu không quay vë. Vua tôi Đà La 
Bộ Рё đích thân tới hỏa đàn đã cháy trong 21 ngày. Bọn họ 
đến hiện trường, chỉ vẫn thấy người được đi tra xét đang 
ngẩn ngơ đứng đó, miệng thì há to, nhưng không thốt được 
lời nào. 

Trên mặt đất, đầu chåy tràn ra một vũng lớn, ở giữa của 
lớp đầu xuất hiện một cái ao. Trên mặt ас, các thanh gò cháy 
rực to như cái màn trướng, trên gỗ cháy mọc ra một đóa hoa 
sen, vợ chóng Liên Hoa Sinh đại sĩ dang ngồi trên nhụy hoa 
bên trong màu da của họ vô cùng đẹp dë trang nghiêm, tỏa ra. 
một mùi thơm vi diệu khó mà hình dung được, chuỗi sâu đầu 
lâu quàng trên đính dáu họ, hiển thị họ đã chứng die sự thù 
thing của thành tựu pháp thân, và có thể độ thoát thần thức 
của hết thay hữu tình chúng sinh một cách tự tại. 

Khi vua tái nọ nhìn được cảnh tượng thù thắng ấy, không 
còn kính ngạc nữa, trái lại rất chấn động kình sợ, nhưng trong 
lòng lại cảm thấy an lành, Nam phụ lào ấu taàn quốc nghe 
tin, lũ lượt kéo đến xem cảnh tượng bất khả tư nghì được Liên 
Hoa Sinh đại sĩ thị biện. 

Bay giờ. mặt đất bỗng nhiên tách đòi, từ trong đó vọt ra 
một tòa cung điện thất bảo huyễn hóa, trang cung điện hiện 


se, 


ra kí hiệu chữ “Ohm” lan rêng kháp, rồi biến thành liên hoa 
bảo tọa trang nghiêm, trên tòa sen hiện ra chữ chúng tử tâm. 
ý Kiên Lao Địa Than, rồi ehữ này lai biến thành tièu chỉ thé 
cú tam muĝi gia của Kiën Lao Dia Thần như “Bình báu”; bình 
báu đưới ánh hào quang chiếu rực rỡ, hiện ra Kiên Lao Địa 
Thân trang nghiêm, trên даи ngài đội mao quý anh lạc trang 
nghiêm, thân mặc áo Kiệt Ma bảo y vi diệu trang nghiêm, tay 
bung bình báu thất bảo đựng diy hương hoa cúng đường lên 
Liên Hoa Sinh đại sĩ, quyến thuộc của Địa Thần bao bọc chung 
quanh Ріа Thần nhu để báo hộ. 


Nhân dân Ô Trượng Na lập tức bị thần biến bất khả tư 
nghì của Liên Hoa Sinh đại sĩ hàng phục, quy y Phật pháp. 


САМ ỨNG MAY MAN 
CỦA HOA SEN 


Tưởng quý của Huyền Trang đại sư trước khi nhập diệt 


Huyền Trang đại sư triêu Đường trước khi nhập diệt, từng 
thị hiện tướng quý hoa sen. 

Năm Huyền Trang đại su 63 tuổi, đại chúng đệ tứ thỉnh 
cầu đại sư phiên dịch “Đại Bảo Tích kinh”, Đại sư từ chối nói: 
“Duyên phận của kinh này với Trung Quốc chưa đến, dù miễn. 
cưỡng phiên dịch, cũng không quá nổi 5 dòng”. Nhưng vì sự 
cầu khẩn của đại chúng, ngài cố miễn cưỡng dịch, quả nhiên 
dịch tới dòng thứ 4 phải dừng bút. 

Huyền Trang đại sư nói với đại chúng: “Ó đời hữu vi, nhất 
định qui về tịch diệt, thân huyễn không bot nước, sao có thé 
dừng lâu” Ta năm nay đã 68 tuổi, chắc chắn chết ở chùa này, 
nếu đại chúng còn có nghi hoặc kinh luận, hãy mau hồi ta, để 
sau này hối hận không kịp”. 


аёли 


Đổ chúng thấy pháp sư thân thể khỏe mạnh, vå lại, tuổi 
cũng chưa quá già, mà lại nói ra lời như vậy, mọi người cảm 
thấy kỳ lạ. 

Một hôm, đệ tử của pháp sư là Huyền Giác, nửa đêm nàm 
mơ thấy một tòa tháp gỗ lớn, cao vọt hiển hách, trang nghiêm 
hoa lệ, muốn đến gần chiêm ngưỡng, nhưng đột nhiên tháp 
sụp đổ chấn động, Huyễn Giáo giật mình tỉnh giấc, khi tham 
lễ Huyền Trang đại sư, thuật lại giấc mộng kỳ di. Pháp sư day: 
“Đó là việc của ta, không liên quan gì ngươi, ngươi không nên 
lo lắng sợ hai”. 

'Tháng 9, pháp su nói với chủ trì chùa: “Ta nay sẽ đi, trong 
kinh nói: thán này là ác, giống như con chó chết, sau khi ta 
xá bổ thân mạng. đừng dat ở chùa, nên để nơi núi non thanh 
tịnh, làm một cỗ áo quan bê thân ta vào. Theo sở thuyết trong 
kinh giáo đem thiêu ta, đó là tốt nhất”. Chủ trì chùa nghe rất 
kỳ lạ, đang khỏe mạnh đó, sao l; lặn đò chuyện hậu sự? 


Tới ngày hôm đó, trời sắp tối, pháp sư tới hậu phòng, khi 
đi qua một con mương nhỏ, bị thương ở chân. 4 ngày sau, ngài 
¡ hiện lâm bệnh nằm trên giường. Bấy giờ. pháp sư nhắm 
át hay mở mắt đều thường thấy hoa sen trắng, lớn như mâm, 
tươi tắn sáng sủa, có vô lượng trăm ngàn chúng nhân, thần 
hình vĩ đại, mặc áo gấm, hoa báu trang nghiềm phòng pháp sư 
đang ở, cả trong ngoài đường, điện nơi dịch kinh, cho đến cả 
khu trân bảo trang trí, các loại âm nhạc mỹ diệu được tấu lên. 


Sau đó, pháp sư thấy ở ngoài cửa сб уб số xe bau, cơm ngon 
trăm món và сас loại danh hương quả được, vốn không thể có 
а dân gian, những thứ này dêu đưa đến dâng lên pháp sử. 
Tháp sư từ chối: “Thọ dung cúng dường này át phải là người 
dày đủ lục thông mới có thể thọ nhận, ta chưa có đức lớn, 
không dám thọ nhận”. 

Dù pháp sư từ hối, nhưng thiên nhân vẫn dáng lân không 
ngớt. Thị giả tỉnh giấc, thuật lại đẩy đủ mọi việc cho đại 


102 Ча 


chúng trong chùa nghe, đêm đó, trăng trên trời sáng rực, rừng 
cây trước viện dịch kinh biến thành lông trắng. Lại nhìn thấy 
hai người, chuẩn bị các loại thức ăn, băng núi vượt cốc, giống 
như đang tim đến dáng cúng lên. 

Ngay sau, chủ trì chùa mơ thấy vô số tượng vàng, như ngàn 
vị Phật, xuất hiện trên hư khèng của viện dịch kinh. 

Không lầu sau, pháp sư hướng vê tu chúng và môn dê, hy 
vọng đại chúng được hoan hy từ biệt quyết di, báo rằng bán 
thân sẽ vãng sinh nội viện đức Di Lac. Những tăng nhân thị 
giả đi theo, thấy hai người cao lớn, mỗi người cao hơn trượng, 
mặc áo mão trắng, mỗi người dùng một tay cùng đỡ một đóa 
sen trắng lớn. Đài hoa ba ting, rất xinh xắn, lớn сё bánh xe 
nhỏ, tới trước mặt pháp sư và thưa: "Pháp sư từ vê lượng kiếp. 
đến nay, hết thầy não loạn chúng sinh các loại định nghiệp 
báo nhân. nay pháp sư chỉ phải chịu bệnh nhẹ nhàng như vậy, 
liën được diệt trừ sạch, pháp sư phải nén hoan h$, đừng sinh 
phiên não”. 

Pháp sư nhìn thấy hai người này, chấp tay hôi lâu, rôi xoay 
người lại, dùng hêng bên phải đặt xuống giường, giống như tu 
thế Cát tượng Ngọa của đức Phật. Ngài nằm ở thế bằng như 
vậy cho đến khi mất, không há nhúc nhích, nứa đêm, độ tứ 
hỏi pháp зи: “Hòa thượng có chắc được sinh lên сё! trời của 
đức Di Lặc không?" Pháp sư trả lời: “Chấc chắn được sinh”. 
Nói xong nhập diệt. 


Quà báo việt dùng hoa sen cúng dường kinh điển 


Quyền thứ 10 bộ “Pháp Hoa truyện ký” chép: 

Xưa kia, ở ngoại quốc có một tòa tháp sắt, cao hơn trượng, 
trong đó có đặt Phan trap đựng các kinh Phản Đà Lợi Gia A 
Sai Ma, Ma На Tỳ Lê Giá Na kinh... тобі kinh chép trăm 
ngàn bài kệ. Đương thời cé vị Thiên nữ, dêm khuya thường 
đến đày, dùng hoa trời Mạn Đà La cúng đường tháp sắt. Một 


vi khách du tỳ kheo, đêm khuya nghỉ ngơi dưới bóng tháp, gặp 
được Thièn nữ, hôi nàng: “Nàng là ai?” 

Thiên nữ đáp: “Ta là Điệu Hoa Thiên nữ cõi trời Đao Lợi, 
thị nữ của Thísh Đề Hoàn Nhân”. 

Tẹ kheo hỏi tiếp: “Tại sao nàng tới đây cúng đường?” 

Thiên nữ đáp:”Xưa kia, ta là cô gái ăn xin nghèo khổ, ở 
cạnh bờ ao moc đầy hoa sen điệu trì tứ sắc. Các Bà La Môn 
nước ta thường hái hoa này, cúng dường các Phu Đa La 
Phần Đà Lợi Gia trong tháp, tuy га không hiểu đạo lý chép 
trong đó, nhưng như đại chúng cũng hoan hệ hái hoa cúng 
tháp, do thiện tâm này ta được sinh lên cõi trời Đao Lợi, 
làm thị nữ của Đế Thích, theo nhân duyên đó nên có danh 
hiệu Diệu Hoa Thiên nữ, để báo đáp pháp ап nên ta thường 
xuyên đến đây cúng đường”. Dứt lời, Thiên nữ biến mất. 

Sa môn tức thì bô y bát, mua hơa cúng dường tháp và kinh. 


Tung kình pháp hoa lưỡi nảy hoa sen 


Quyển thứ 7 “Hoằng Тап Pháp Hoa truyện” chép tụng Diệu 
Pháp Liên Hoa kinh được quả báo lưỡi nảy ra hoa sen. Truyện 
ké như sau; 


Tăng nhân: Thích Huệ Hướng, đạo hạnh rất cao, mọi người 
dén biết, chỉ nhờ tụng kinh Pháp Hoa. Suốt đời không làm 
chuyện tạp nhap, khi ông 102 tuổi, thân thể vẫn khỏe mạnh, 
không Һё tật bệnh. Một ngày kia, bỗng nhiên ông bảo: “Bin 
đạo phải đi, xin từ biệt các đàn việt”. Dit câu лебі ngay ngắn 
mà mất, 

Người trong làng khiêng ông đến giữa rừng, nhưng không 
đám chôn. Trải qua 17 ngày, thân хас ông bỗng tự nằm ngửa 
ra, chp bai tay, nhục thân không hê hu hoại, thời gian càng 
lâu càng khô lại, người trong làng đặt xác ông mé bên phải 
động núi. 


104 


Bai khi những người hái eni trên núi, vẫn nghe được 
tiếng tụng kinh không biết là ở đâu vang lại. Dương Châu 
Tổng quản Tư Mã Triệu Nguyên Khát, vì công vụ đi qua mộ 
Huệ Hướng. thấy một cây hoa sen mọc trên mat dat, cảm 
thấy kỳ lạ dọ hỏi, người trong làng cho biết đó là mộ của 
pháp sư Huệ Hướng, vị tăng lúc còn sống, tụng kinh Pháp 
Hoa, có lè nguyên nhân đó din đến hiện tượng này. Họ 
Triệu cho khai quật mộ lên, thấy trong vụn xương trắng, lưỡi 
vẫn dö tươi mềm mại, không bi hủy høại, từ lưỡi ấy, mọc lên 
hoa sen đỏ. Тіп đến triêu đình, triều đình lệnh cho xây một 
tòa tháp ngói bảy tầng ngay trên mộ Ниё Hướng để người 
đời sau chiêm ngưỡng. 


_ Phụlục 


GIẢ! THÍCH MỘT SỐ TỪ NGŨ PHẬT GIÁO 
THƯỜNG GẶP TRONG SÁCH 


Т. ẤN (hay THỦ ẤN) nói chung là một đấu hiệu thân thể. Trong 
tranh tượng, các đức Phật thường được trình bày với một kiểu tay 
đặc biệt (trong sách này gọi là Thủ ấn), dày vừa là một cử chỉ tự 
nhiên, vừa là một cấu hiệu của tinh chất Phật (Phát tính), Trong Dai 
thừa, các Thủ ấn tấn bất bằng bàn tay) đều có một ý nghĩa đặc biệt, 
nhất là trong các tông phái như Thiên Thai, Kim Cang thừa, các ấn 
này thưởng đi dòi với Man – tra đình phù). Ngoài ra, các ấn này 
giúp hành giá chứng được các cấp tâm thức nội tại, bằng cách giữ 
vững những vị trí thân thể nhất định và tạo mối liên hệ giữa hành 
giả và các vị Phát hoặc Đao su trong lúc hành trì một nghi quỹ. 


2. CHƠN NGON 
1. Dịch sát nghĩa là “lò nói chân that” biểu hiện của Chon Như. 


2. Chú, hay mật Đà - la — ni (саи kinh ngắn có ý thầu nhiếp tất 
cả). Lời nói huyền nhiệm chứa đựng năng lực đưa đến kết quả siêu 


nada 


nhiên. Vốn xuất phát từ đạo Bà La Môn Ấn Dạ. Có nhiều cách 
phiên âm Hán Việt như: Chú, Minh, Thần chú, Mật ngôn, Mật ngữ. 
3. Gọi tắt tông Chan Ngôn tổng A đồng. 


3. ANH LẠC 


Xâu chuỗi băng đá quý, hay ngọc. Dây là vật trang sức được các 
bậc quyền quí Ấn Độ đeo ở cổ, ngực, đầu, Chu Bë Tát, các Thiên 
nữ cũng tự trang sức bằng những vòng anh lạc này, 


д. ẤN CHUYỂN PHÁP LUẬN (Chuyển pháp luân ấn): 
Tay trái hướng vào thân, lay phải hướng ra. Tiong tay, ngón. 
trẻ và ngón cái chạm vào nhau thành vòng tròn, hai vòng tròn dó 


cham nhau. Chuyển pháp luân ấn thường duoc thấy nơi tranh tương 
của đức Phật Thích Са Màu Ni, A Di Đà, Dai Nhật và Di Lc. 


5. ẤN HỢP CHUÔNG (Hiệp chưởng ấn): 

Hai tay chắp trước ngực, sở dụng để tán than, ca ngợi. 

6. ẤN KIM CANG HỢP CHUQNG (Kim Cang hợp chưởng ấn): 

Ấn này biểu tượng tín tâm bãi động, vững chắc như kim cương, 

7. BA ẢI (Tam quan): 

Tức Thân, Khẩu và ¥ là ba động cơ tạo nên Nghiệp của con 
người, Việc phòng hô ba ải này rất dược chú trong trong đạo Phật. 

9, BALA MAT 


Được dịch từ chữ Phan, có nghĩa là “đến bò bên Ма” (đáo bi 
ngan) hoặc “viên тап” hoặc “Độ vô cực” (dến nơi không giới han), 
“Độ” (vượt qua) “Sự cứu cánh” (viên mãn tết ráo sự việc), Thuật ngữ 
dê cập đến pháp tu tập nên tảng Tính không của hàng Bê Tát Đại 
thừa đưa chúng sinh đến bờ giải thoát, 


9. BATNHA 


Phiên âm chữ Phan, có nghĩa là “trí huệ”, đặc biệt là trí huệ 
trong Phật pháp, nhận ra được nhân không và pháp không. 


— 187 


10, BA THẾ GIỚI 

Ba thế giới của vòng sinh tử, là nơi loài Hữu tình tái sinh trong 
lục đạo [xem dưới), có thể hiểu là vũ trụ quan của dao Phát gồm: 
Dục giới (thế giới còn có ái dục vê giới tính những éi dục khác), 
Sắc giới (các vị ở đây thuộc nam tính, đã chấm dứt mọi dục tính, 
ăn uống, nhưng còn có khoái lạc, vô sắc giới (thể giới được tao 
dựng thuần túy bằng tâm thức] 

11. ВА THỪA (Tam thừa): 

Ва cỗ xe dưa đến Niết Bàn, gầm: Thanh Văn thừa, Độc giác 
thừa và Bê Tái thừa, 

12. BÁO UNG 

Kết quả, sự đáp; lại, sự phan ứng. Mối quan hệ hoàn thiện của 
nhân và quả. 

13. ВАТ KHẢ TỰ TÁNH 

Có nghĩa “không thể nào suy nghĩ, bàn luận ra được”, vượt ngoài 
lý luận; câu này dùng để tả cái tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới 
biết. Cũng gọi là “Bất tư nghị”. 

Phật Thích Ca khuyên: “Có bốn hiện tượng bất khả tư nghị, пау 
tì khâu, bốn trường hợp mà người ta không nen suy ngẫm, đó là: 
năng lực của mót vị Phật, Định lực, Nghiệp lực và suy ngẫm, tim 
hiểu thế giới. 

14. CAM LỘ 

1/ Rượu của chư Thiên, uống vào thì khỏi già và chết. 

21 Ví dụ với giáo lý của đức Phât. 

3/ Trước khi Phật giáo du nhãp vào Trung Quốc, từ này có nghĩa 
Та giọt sương thơm ngọt. 

15. CAM LỘ PHÁP 

Pháp như Cam Lå, ví dụ cho giáo lý của đức Phật, nuôi dưỡng 
ngọt ngào cho thân tâm người tu tập. 


таз мы. 


16. CHON QUYẾT 
Y nghĩa sâu sắc nhất của Chan Nhu 


17. CHẤP TRƯỚC 
Giữ chắc sự việc không thể buông xả. Om chat, Nghĩ về điều gì 
và không thể quên được nó. 


18. CHÚ 


Dịch chữ Phan, có nghĩa Thần chú Đà la ni, chỉ sức thâu nhiếp, 
câu thần chú, sự trì niệm thần chú, mạn đà la, đà la ni. Man đà la 
và Dà la ni thường thấy trong các kinh điển Đại thừa, đặc biệt được 
dùng nhiêu trong các kinh văn Phật giáo. 

19, CHÚNG TỬ 

Hạt sống, hat mûm, cũng có nghĩa là năng lực (chữ chẳng tử có 
nghĩa là âm chữ mang theo năng lực huyền bí tự thân). Thuật ngữ này 
vốn chỉ cho hạt giống thực våt, nhưng dùng trong Phàt giáo với ý 
nghĩa ẩn dụ: 1] Với một tôn giáo dựa vào thuyết “nhân quả” thì chủng 
tử ấn dụ cho nhãn của mọi vấn dê, dặc biệt tà nhân gây га phiển não. 
21 Тіёт năng của một cái gì đó sẽ phát sinh, 3| Trong Du già hành 
tông, “chủng tử" là phương diện năng ẩn tàng của moi cấu trúc 
tỉnh thần và vật chất được chứa sẵn trong A-lại-gia thức. Nó sẽ hiện 
hữu nhu là kết quả của những hành vi và điều kiện hiện hành. Chủng 
tử là kết quả của những tiểm năng mới, sẽ tiếp tục hiện hành và có 
một mỗi liên hệ trực tiếp với nhân duyên trước dó... 


20. CHUYỂN PHÁP ШАМ 


Chỉ lần đầu đức Phật Thích Ca Màu Ni giáo hóa sau khi giác ngộ 
tại Lộc uyễn. Lần đó, Phật giảng Tứ Diệu Dë và Bát chính đạo cho các 
tì khâu, những người cũng tu học với Phật trước khi Ngài thành đạo. 


21. CƠ DUYÊN 


1] Động cơ, cơ hội. 2| Cơ hội liên quan đến trạng thái tỉnh thần 
của người ta đang có liên hệ. 3] Chúng sinh. 4] Theo giáo lý Họa 


сарва 


Nghiệm, là phẩm tinh thiện ác có trang lam trạng con người. 5) 
Thuật ngữ dê cập đến trang thái chúng sinh được giáo hóa trực t 
bởi đức Phát hay Tổ su (đặc biệt trong Thiển tông) 6] Theo Thiền 
lông thì đây chỉ việc ứng dụng cơ hội và tùy thuận nhân duyên. 


22. CỤ PHƯỢC 

Bi ràng buộc, bị trói buộc, vướng mắc trong phin nào. 

23. CUNG DƯỜNG (CUNG DƯỠNG) 

Còn gọi là cung thí và cung cấp: 1] Cung cưỡng việc dáng cúng 
thực phẩm y phục... cho đức Phật, chư Tăng, Giáo thụ sư, бпр Ба. 


2] Một nghi lễ đặc biết để đánh đấu những việc như xây chùa, dựng 
tượng, in kinh (ấn tống). 


24. DA XOA (hay Dược xoa) 

Là một loại thần. Kinh sách có khí nhắc đến loài này, gốm hai 
loại chính: 1] Loại thần, có nhiều папр lực gần giống như chư 
Thiên. 2] Mót loài ma quỷ hay phá các người tu hành. 

25. DANH TƯỚNG 

Có hai nghĩa: 


1] Danh và sắc, tên goi và hình đáng, thấy được bằng mắt và 
nghe được bằng tai. 


2] Để gọi mật giả danh. 


26. DIỆT ĐỘ 


1] Niết Bàn 2] Sự hoại diệt hoàn toàn mọi khổ đau thế xác và 
tỉnh thản. 2] Sy nhập diêt của đức Phật. 4} Sự không tổn tại, sự 
cham dit 


27. ро TUẦN 


Đơn vị chiều dai của Ấn Dò cổ Һау được dùng trong kinh sách 
dao Phát, Đó là khoảng cách binh sĩ đi một ngày đường, khoảng 18 
- 20 km hay 16 dặm (lý) của Trung Quốc. 


28. ĐÀ LA NI 

Có nghĩa là “thâu nhiếp tất cả”, Câu kinh ngắn mang sức mạnh 
siêu nhiên. Dà - la - ni có thể là doan kết một bộ kinh, cũng có 
thể đại diện một trạng thái tam thức để khi hành giả niệm đến, có 
thể dat đến tâm thức đó. Thông thường Đà — la - ni dài hơn Man 
tra (Mật chú). 

29 ĐẠI SĨ 

Cách dịch nghĩa của danh hiệu Bö Tát. 

30. pÓN NGỘ 

Giác ngộ ngay lap tức, ngay бау giỏ, ngược với Tiêm ngộ (giác 
ngô từ từ, châm rải). Phép tu dén ngô được dé xướng bởi Мат tông 
thiên (Huệ Năng) 

31.GIÀ LAM 

Goi tất của Tăng - Giả ~ Lam - Ма орма là “khu vườn của 
chúng răng”, “chúng viên”, Là nơi thanh tịnh để tu tập thiên định 
Chùa hay tu viên Phật giáo. 

32. HỢP CHƯỞNG 

Chấp hai tay trước ngực, một cách chào hồi của các dân tộc А 
châu. Khi chấp tay lại, người ta có thể cám nhận được, dà chỉ là 
một khoảnh khắc, am dương dụng hòa, trí phan biệt gián doạn. 

33. HỒNG 

Ат của chữ “hûm” trong tiếng phan, được coi là chủng tử chung 
của các Thân, thường được dùng trong các Man tra và Đà-la-ní, 

34. HỮU TÌNH 

Toàn thể chúng sinh. Ví dụ: thế giới hữu tình: thế giới của toàn 
thể chúng sinh. 

35. KỆ 

Goi dày đủ là Kë đà, cũng được gọi là ké tung, tụng. 


36. KHẨU QUYẾT 

Sự truyền miệng tinh yếu giáo pháp từ thầy cho đệ tử, 

37. KHẨU TRUYÊN 

Giáo pháp truyền miệng, khác với giáo pháp luu truyền bằng 
kinh điển. Sự mật truyền, khác với công truyền, 

38. LIÊN 

Phan goi là Padma, phiên àm Bái Đầu Ma: sen, hoa sen, cây sen 
(xem liên hoại. 

39. LIÊN BANG 


Nước hoa sen, tên gọi thế giới cực lạc của Phật A Di Dà. Chúng 
sinh ở các cối nhờ niệm Phật A Dị Dà nên khi mãn phần được sinh 
về còi cực lạc. Sinh về cõi ду, người ta ở trong hoa sen, mỗi người 
ngồi trên một tòa sen nên gọi cõi сис lạc là liên bang. 


40. LIÊN CUNG 

Tên gọi côi Liên hoa tang thế giới, tức cối tinh độ của Hoá thần 
Phật, Liên cung còn có nghĩa: trong lòng hoa sen, tức liên phòng: 
trung tâm của hoa sen do tám cánh bao bọc bên ngoài 

41. LIÊN ĐÀI 

Đài sen, tòa sen. Mặt hình tròn bằng phẳng cửa hoa sen; Phật, 
Bỏ Tát đứng hay ngồi trên ấy. Tòa giống hình đài san trong điện thờ, 
trén đặt cốt Phật. BÛ Tát. 

42. LIÊN HOA 

Hoa sen, cây sen, gọi tắt: Liên, cũng goi tắt: Hoa. Hoa sen trong 
sạch, thơm tho nhất trong các thứ hoa, lại thêm có 4 duc tính đặc biệt: 

1. Û chỗ bùn lẫy mà không ó nhi 


m. 
2. Hơa và quả cùng kết thành một lượt. 

3. Các loài ong bướm không hút nhụy từ hoa sen. 
4. Các phụ nữ không trang điểm bằng hoa sen. 


б Ấn Độ có 4 loại sen: Uu Bát La màu xanh, Câu Vật Đầu màu 
vàng, Ba Đầu Ma màu då, Phân Đà Lợi màu trắng, 


43. LIỄU NGHĨA 
Hiểu biết trọn vẹn ý nghĩa một sự việc hoặc một nguyên lc. 


44. LIỄU TRI 
Hiểu biết trọn vẹn, rõ ràng, nhận thức dày dû, nhận biết, thấu hiểu. 


45. LỤC ĐẠO 

Sáu dường tái sinh; chỉ các đời sống trong luân hỏi, trong vòng 
sinh tứ, Người ta chia ra ba “thiện đạo” và ba “ác дао”. Ба thiên đạo 
gồm có Người, Trời và A-tu-la, Ba ác đạo gồm có: Nga quỷ, Địa 
ngục và Súc sinh. 


46. LỤC HỢP 


Gốm sáu việc: trên trời, dưới đất và bốn hướng; nói cách khác, 
là toàn thể vũ trụ. 


47. LÝ SỰ (Lý và Sự) 


Nguyên lý và hiện tượng, Mối quan hệ giữa hai phạm trù này 
tương đương với sự tương quan về Thể và Dụng, 

48. MAN-BA-LA 

Nguyên ngữ là "vòng tròn, vòng cung”, Một khái niềm quan trọng 
của Phật giáo Tây Tạng và Kim Cang thừa. Dé là biểu tượng của vũ 
trụ và lực lượng trong vũ trụ được diễn tả bằng những tranh vẽ. Người 
ta sử dụng Mạn-đà-la để tập trung thiên định, nó là điểm xuất phát 
của nhiều phương pháp quán đình. Tại Tây Tạng, người ta hiểu Man- 
dà-la là “trung tâm và ngoài vi”, là cơ sở để hiên tượng hợp nhất với 
bản thể. vi vậy, trong một Mạn-đà-|a, người (а thường thấy vô số 
cảnh vật, hình tướng khác nhau, nhưng chúng nằm trang một tranh 
vê duy nhất với thứ tự trèn dưới rõ rệt. 


49. MAN TRA 


Là một số âm, chứa dung sức mạnh đặc biệt của vũ trụ hoặc biểu 
hiện nào đó của Phật tính. Trong nhiều trường phái Phật giáo, Man 
та hay được lập lại trong các бибі tụ tập hành trì, đặc biệt trong Kim 
Cang thừa ở Tây Tang. Ở day Man tra trở thành phương tiện trợ giúp 
tâm thức hành giả được tác động qua âm thanh do sự tụng niệm cùng 
với giữ Ấn (nên cũng có khi được dịch là Chơn ngôn), 


50. NGHIỆP 


Khái niệm quan trọng trong Phát giáo, dùng chỉ qui định chung 
nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo đạo Phật, mỗi tác động 
(Nghiệp) — dưới một điều kiện nhất dinh - sẽ tạo thành một quả. 
Khi quả đó chín, nó sẽ rơi lai người tạo ra nó. Muốn thành quả, một 
nghiệp phải là tất (thiện) hay xấu (bất thiện) và là mộ: hành động 
cố y. Vì sự cố ý đó, môt nghiệp để lại một dấu vết nơi tâm thức của 
người tạo nghiệp và tâm thúc đó sẽ hướng theo những sử tạo tác của 
chính mình. Quan điểm về nghiệp của Phật giáo không đồng nghĩa 
với thuyết cho rằng mọi sự dèu được quyết định sẵn (thuyết định 
mệnh). Nghiệp làm cho соп người tai sinh trọng một cước đời, một 
hoàn cảnh nhất định, nhưng hành dêng con người trong cuộc đời đó 
vẫn có sự tự do. Nghiệpsinh ra hoàn cảnh, còn sự phản ứng dối với 
hoàn cảnh này lại do con người. 


51. NHẤT THIẾT 
Toàn thể, tất cả. Phổ biến. 
52. PHÁP MÔN 


Giáo lý Phàt pháp, học thuyết, chính pháp. Giáo lý của айс 
Phật. Cánh cửa dẫn dén giải thoái, giác ngô. 


53. PHÁT NGUYỆN 


Phát khởi tâm nguyện (cứu độ tất cả chúng sinh). Phát khởi 
tâm nguyện dạt đến giác ngộ hoặc văng sinh Tịnh dô. 


cm 


54. PHẬT CỐT 

Phần xương (tinh túy) của đức Phật còn lưu lại sau khi trà ñ 
Thường goi là Xá ісі (phiên am chữ Phan) 

55, РНЕ ĐÀ 

Phiên âm chữ Veda tù tiếng Phan, là kinh văn cán bàn của Bà 
La Môn Ấn Độ giáo 

56. PHƯỢC (PHỌC) 

1] Giữ lại, trói buộc, cột lại, buộc chật 

21 Ràng buộc, mối ràng buộc. 

57. QUÁN ĐÍNH 

1] Nghĩa đen là rudi nước lèn đầu 

2] Nghĩ thức tôn giáo long trong. 

58. SA BÀ THẾ GIỚI (hay thế giới Ta Bà) 


Còn được dịch nghĩa là Thế Kham nhẫn, là сді của con 
người, chịu nhiều khổ đau nên phải kham nhẫn tu học để đạt 
chính quả. 


59. SÁT NA 

Một khoảng thời gian rất ngắn, đơn vị thời gian của một niệm, 
một ý nghĩ. 

60. ТАМ MUỘI 


Dịch âm, dịch nghĩa là Định. thuật ngữ dịch âm từ chữ Phan 
Samùdhi, có nghĩa là “Gom lại”“Phối hợp tâm”, “Tĩnh lu một cách 
chuyên chú”, “Hấp thu hoàn hảo”. Một cung Бас tập trung Thiền 
dinh cao. 


61, ТАМ THẾ PHẬT 

Chỉ Phật quá khứ, hiền tại và vị lai,đá là các vị Ca-Diếp, Thích 
Са Màu Ni và Di Lặc (có chỗ coi Phật Nhiên Ding là Phật quá 
khứ), 


— us 


62. THA LỰC 

Lực từ bèn ngoài, lực của người khác. Được hiểu là sức cứu đô 
của Phát A Di Đà, theo quan điểm của Tịnh độ tông là vị sẽ tiếp dẫn 
những ai саи хіп ngài. Tha lực, được dùng đối ngược lại từ Tư lực. 

63. THÂN CHÚ 

Một cách dịch chữ Man tra hoặc Dhàmani từ chữ Phan sang 
tiếng Hán. Tức chan ngôn, Da la ni, Mantra. 

64. THÙ THẮNG 

Có ba nghĩa tùy văn cảnh: 

1. Đặc biệt, ưu tú. 

2. Tuyệt hảo nhất trong một nhóm vật. 

3. Giác ngộ. 

65. TU D1 SON (núi Tu Di) 

Theo vũ trụ quan của Ấn Độ cổ thì núi Tu Di là trung tâm của 
vũ trụ và là nơi ở của chư Thiên. Theo quan niệm Phật giáo, chung 
quanh núi Tu Di là biển cả và luc địa bao bọc, dưới núi Tu Di là cõi 
của loài Nga qui, phía trên là từng của các Thiên cao сар, các têng 
Sắc giới cang như các tầng Võ sắc giới Tịnh độ. 

66. TRÀ TÌ 

Lễ hỏa thiêu xác chết của tín dó Phảt giáo, phiên âm từ chữ 
Phan Jhapila. 

67. XÁ LỢI (XÁ LD 

Chỉ chung những gì còn sốt lại sau khi thiêu thân Phật Thích 
Ca hoặc các bắc айс dạo, thường được thờ trong các tháp hoác 
chùa chiền. 

(Phụ lục này dưa theo wr liêu các sách: 

1, Từ điển Phật học của nhóm Dan Uyên 

2. Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn 

3. Từ điển Phật hac Hán Việt của nhóm Kim Cương 10). 


о. 


lãi đầu sách ............ 
CHƯƠNG 1 

“Thể giới của hoa sen 
CHƯƠNG H 

Y nghĩa của hoa sen trong Phật giáo 


CHƯƠNG Ш 


Chư rûn dùng hoa sen làm và 


CHƯƠNG IV 
Tlou sen và pháp khí Phật giáo 
CUƯỜNG V 


Под sen và nghệ thuật Phật giáo 


CHƯƠNG VI 
Tích xưa vé hoa sen trọng Phát điển 


PHÙ 06 Sos perik ыж sd 


cầm tay . 


` 


4A 


88 


из 


TOÀN TẬP GIÁt THÍCH 
TINH TUONG HOA SEN PHẬT GIÁO 


эф Chân Biên eheh 


ẤN TONGIÁO 
Nhà số 4 ló 11. Trần Duy Hưng, Q. Chu Giấy, Hà Nội 


DT: 04. 5566701 -5565719 - Fax : 04, 5566702 

2 - ~ — - چو 
Chin trách nhiềm xuất kin ; HA NGOC'IRO‏ 

Biên tập : Trần Xuân Ly 

Trình bày : Thanh Lan 

Vẽ hú Tis. Quốc Ân 

Sira bản in “Trịnh Наа 

š — Na: 


ONG TY CP VĂN HOA VĂN LANG - NS. 
40-42 Nguyên Thi Minh Khi, Q.1, TP.HCM 
DT: RADIT 4254012 - Fax :4.8.135679 
ЕЧ 2 
м. 1006 cuẩn khổ 14.520, зела tại Ciy Cổ phán Мап hóa Văn Lang 
Sh đang ку КИХВ 141⁄2008/XB/313.I.10/TG ngày 23 01 3094 
QDXB vi, 410/QĐ-TG ngây 05.06.2008 

Tr xong và nộp lưu chiếu quý IV năm 2098. 


r as к-г, 
| | TỦ SÁCH BÁCH KHOA 4 | ; 


SaL 


“+ ыле + 


LP +... 8 Aant, 


a 


HINH TUONG 
HOA SEN 


OASE 
PHAT 
GIAO 


LICHSU 
PHAT GIAO 


NGHÊTHUAT 
PHAT GIÁO 


Gg ggah | 


507 ШП 


| 


195 


Giá: 32.000đ 


